PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 


PHÁP XA 

(DHAMMA YẴNA) 

Đại đức Bửu Chơn. 


Tác phẩm 9 trong quyển 

Toàn tập 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 
(NÃGA MAHÃ THE RA) 


Xuất bản năm DI. 2016 - P1.2559 




PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


2 


MỤC LỤC 

Lời Tựa.3 

Giải về Pháp Xa.4 

1. Phần đức tin ( saddhã ).7 

2. Phần trí tuệ ịpannã) .9 

3. Phần hố thẹn và ghê sợ tội lỗi Ợiiri - ottappa ).11 

4. Phần tâm như dây cương ( manoyottam ).13 

5. Phần ghi nhớ (sati ãmkkha sarathi ).15 

6. Giới như đồ trang sức cái xe (ratho sĩlalankãro) .17 

7. Định như cây cốt xe Ợhãnakkho) .19 

8. Tinh tấn ví như bánh xe ( cakkavĩriyo ).22 

9. Xả tâm như khúc cây chêm cái ách (upekkhãdhura samãdhi) .24 

10. Tri túc như dây cột cái ách với cố thú ( anicchãparivãnam ).26 

11. Sự nhẫn nại ( khanti ).28 

12. Không hãm hại, không thù oán, thanh tịnh.30 

Dasa Dhamma Suttapãtho - Quán Tưởng về Thập Pháp.34 


















PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


3 


Lòi Tựa 

Quyển kinh này bần tăng trích lục trong Đại tạng Mahãvãra vagga luôn cả chú 
giải của bộ kinh Samyutta nikãyavã và Abhidhamma saốgaha, để cung hiến cho 
ai có chí muốn sưu tầm chân lý đặng tu hành cho mau đạt đạo quả Niết-bàn. 

Neu cố gắng thực hành theo cho đúng phưong pháp chỉ dẫn trong kinh thì sẽ đạt 
mục đích giải thoát chẳng sai. 

Thấy quyển kinh này rất quí báu nên nhà sư dầu tài hèn học kém cũng cố gắng 
phiên dịch ra Việt ngữ để cung cấp thêm cho các hàng Phật tử vài phần tài liệu 
về Phật giáo. 

Năm 1939, lúc còn cư sĩ, tôi đã có thiện ý phiên dịch một lần rồi, nhưng từ khi 
xuất gia mãng lo hành đạo noi lâm son, nên ít lưu ý trông nom, khi tìm lại thì 
bổn cũ ấy đã thất lạc noi nào thành thử phải phiên dịch lại một lần nữa. 

Vậy xin chư Đại đức Tăng và các bậc thiện trí thức nếu thấy có khuyết điểm 
nào hãy hoan hỷ chỉ dạy thêm, hầu sửa chữa lại kỹ càng, sau này khi có tái bản 
sẽ được hoàn hảo, thì ân ấy rất cao thâm. 

Với tấm lòng thành thật. 
Đại đức Bửu Chon. 



PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


4 


Namatthu ratanattayassa — Tôi xỉn tôn kỉnh làm lê Tam bảo. 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa — Tôi xin thành kính làm 
lễ Đức Bhagava, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã được đắc quả Chánh Biến 
Tri, tam diệu tam bồ đề (Sammãsambuddha). 

Trước khỉ giảng giải về Pháp xa, xin tôn kính làm lễ Tam bảo như bài kệ sau 
đây: 

Lokassa nãtham varamuttahãham 
Buddhanca dhammam pana mãmisangham 
Nibbãna niyyãnikadhamma yãnam 
Desemisuttam parisãya attham. 

Nghĩa : Tôi xỉn nghiêm thân, khâu, ý trong sạch làm lễ Đức Phật, đức Pháp, đức 
Tăng là ba ngôi nương nhờ rất cao thượng của chúng sanh trong cõi thế gian, 
và xin thành kính giảng giải về ‘Pháp xa ’ là pháp chỉ dẫn chúng sanh thực hành 
theo cho đến nơi Nỉết-bàn an vui bất sanh bất diệt. 


Giải về Pháp Xa 

Tiếng nói ‘Pháp xa’ nghĩa là ‘Cái xe pháp’ ngụ ý pháp Phật như cái xe để đưa 
chúng sanh đến bờ kia là Niết-bàn. 

Nguyên nhân Đức Phật giảng về pháp xa này là: Một thuở nọ, Ngài ngự nơi 
“Bố kim tự” của ông cấp Cô Độc trưởng giả gần thành Xá Vệ ( Sãvatthi ). 

Trong lúc ấy, nhằm buổi sáng, Đại đức Ãnanda mặc y, mang bát vào thành Xá 
Vệ để khất thực (xin ăn) bèn gặp vị Bà-la-môn tên là Jãnussoni đi trên một cái 
xe thắng bằng bốn con ngựa bạch, bắt kế toàn đồ bằng bạc, thùng xe cũng bằng 
bạc có cẩn ngà, khảm trải xe màu trắng, dây cương bằng bạc có cẩn ngọc trắng, 
roi cũng bằng bạc, vị Bà-la-môn ấy lại mặc toàn đồ trắng, đội mão, mang giầy, 
che lọng, cầm quạt cũng toàn màu trắng. Thường lệ trong sáu tháng ông đi vòng 
vòng trong châu thành một lần. 

ít hôm trước, khi ông ra đi thì đã có tin đồn rằng “Còn mấy ngày nữa thì ông 
Jãnussoni sẽ đi dạo châu thành, dân chúng đều rủ nhau sửa soạn quét dọn đường 
sá cho bằng thẳng, đổ cát cho sạch sẽ và treo cờ có hàng ngũ theo hai bên đường 
chờ cho xe ông đi ngang qua đặng có dịp xem những của cải quí báu của ông. 

Đúng ngày nhất định thì Jãnussoni ăn mặc trang hoàng như đã kể trên, lên xe 
đánh ra châu thành cùng những người tùy tùng của ông cũng mặc toàn màu trắng 
theo hộ vệ ông. 




PHÁP XA cDAMMMA YẪNA) 


5 


Khi xe đi qua các con đường đều có dân chúng xôn xao đón xem dày đặc. Khi 
họ thấy xe tốt đẹp lộng lẫy như thế thì xúm nhau khen rằng “ Brahmam vata bho 
yãnam, brahma yãnam rũpam vata bho - Này các người ơi! Xe này quí báu quá, 
xe này giống như xe của Trời Phạm Thiên”. 

Sau khi Đại đức Ãnanda khất thực về độ xong, đến chiều vào đảnh lễ Đức Thế 
Tôn bèn bạch đủ mọi điều về cái xe của vị bà-la-môn mà mình đã thấy. Lại bạch 
thêm rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có thể sắp đặt mà tạo ra một cái xe pháp, do 
nơi Giáo pháp của Ngài chăng? 

Tùy lời hỏi, Đức Phật bèn trả lời rằng: Này Ãnanda! Như Lai có thể tạo ra cái xe 
pháp giống như xe của Jãnussoni được, xe pháp ấy chính là Bát chánh đạo vậy, 
Bát chánh đạo ấy cũng có thể gọi là Phạm xa (Bhahma yãna) hoặc là Pháp xa 
(Dhamma yãna) hay là chiến xa ( Sangãma vịịãna yãna). Này Ãnanda! Phường 
dân chúng thấy xe của Bà-la-môn Jãnussoni khen ngợi là quí báu giống như Phạm 
xa là chỉ đúng theo sự tốt đẹp của cái xe ấy thôi, chớ thật ra thì không đúng với 
lời khen ấy. Còn cái xe trong Giáo pháp của Như Lai mới thiệt là quí báu cao 
thượng mà các bậc thiện trí thức không thể nào chê bai biếm nhẻ được, vì các 
bậc thánh nhơn đều ngồi trên xe pháp ấy mà đi đến cõi vô sanh bất diệt Đại Niết- 
bàn, bởi cớ ấy nên Như Lai mới gọi là “Phạm xa” có năng lực chở chúng sanh 
thoát khỏi những điều tội lỗi (là tham, sân, si), gọi là “Pháp xa” vì xe ấy có thể 
đưa chúng sanh tới bờ kia là Niết-bàn, cũng gọi là “Chiến xa” vì có thể đương cự 
và phá tan quân địch là ái dục, phiền não, chắc chắn không sai. 

Này Ãnanda! Pháp xa hay là Bát chánh đạo ấy là thế nào? Bát chánh đạo ấy có 
8 chi là: 

- Chánh kiến ( Sammãditthi ) là trí tuệ thấy hiểu biết chân chánh trong bốn 
điều là: thấy 12 điều khổ não nhất là khổ sanh v.v...; thấy rõ 108 tâm ái 
dục ( tanhã ) là nguyên nhân để phát sanh sự khổ ấy; thấy rõ diệt tắt lòng ái 
dục là Niết-bàn là nơi diệt khổ; thấy rõ Bát chánh đạo là con đường thực 
hành theo để đi đến nơi diệt khổ. Này Ãnanda! Thấy rõ bốn điều ấy gọi là 
chánh kiến vậy. 

- Chánh tư duy ( Sammã sankappa) là suy nghĩ chân chánh có ba điều là: suy 
nghĩ tìm phương thế để thoát khỏi ngũ trần và tình dục; suy nghĩ tìm 
phương thế để dứt bỏ lòng muốn hãm hại người khác; suy nghĩ tìm phương 
thế để dứt bỏ lòng thù oán hay là suy nghĩ về sự xuất gia, rải lòng bác ái 
(metta), rải lòng bi ai ( karunã ) cũng gọi là chánh tư duy. 

- Chánh ngữ ( Sammã vãcã) là lời nói chân chánh có bốn điều là: không nói 
láo; không nói đâm thọc; không nói lời độc ác hung dữ (là chửi mắng 
người); không nói điều vô ích (như nói về sắc đẹp hay giặc giã v.v...) hay 
là khi nói ra nên dùng lời chân thật, đúng đắn, dịu ngọt, thanh bai, khi nói 



PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


6 


ra vừa rải lòng bác ái đến người nghe, nói ra có lợi ích cho mình và cho 
người. 

- Chánh nghiệp ( Sammã kamanta) là sự làm chân chánh có ba điều là: không 
sát sanh hại mạng; không trộm cắp của người gìn giữ; không tà dâm vợ, 
con người. 

- Chánh mạng ( Sammã ậịiva ) là sự nuôi mạng sống chân chánh có hai điều 
là: người thiện tín thì xa lánh năm nghề buôn bán là: bán rượu và chất say, 
bán khí giới, bán thuốc độc, bán thịt hoặc là nuôi thú để bán, bán người ta 
(là mua người đem đi bán cho làm tôi mọi); bậc xuất gia thì phải xa lánh 
năm pháp ác và hai mươi mốt cách tà mạng 1 và phải ráng trì bình khất thực 
để nuôi mạng sống. 

- Chánh tinh tấn ( Sammã vãyãma) là sự cố gắng có bốn điều là: phải ráng 
ngăn ngừa các pháp ác đừng cho phát sanh lên; phải ráng dứt bỏ các pháp 
ác đã có trong tâm cho tiêu hoại; phải ráng làm điều lành nào chưa từng 
làm; phải ráng gìn giữ pháp lành nào đã có trong tâm không cho hư hoại, 
nghĩa là phải thu thúc lục căn cho thanh tịnh, phải dứt bỏ ba tà tư duy, phải 
ráng hành theo bảy nhân sanh quả bồ đề và phải ráng gìn giữ pháp thiền 
định về tử thi mà mình đã đắc được. 

- Chánh niệm ( Sammã satỉ) là sự ghi nhớ, niệm chân chánh có bốn điều là: 
niệm thân; niệm thọ; niệm tâm; niệm pháp (cốt yếu niệm về tứ niệm xứ 
vậy). 

- Chánh định ( Sammã samãdhí) là định tâm cho chân chánh có bốn điều là: 
định tâm trong sơ thiền; định tâm trong nhị thiền; định tâm trong tam thiền; 
định tâm trong tứ thiền 2 . 

Này Ãnanda! Bát chánh đạo này mà ai đã thực hành thường rồi thì sẽ dứt bỏ được 
tam độc là tham, sân, si chẳng sai vậy. 

Khi Đức Thế Tôn giảng xong, Ngài bèn đọc thêm một bài kệ rằng: 

“Yassa saddhãca pannãca, dhammãyuggã saddhã dhũram. 

Hirỉtỉsã manoyottam satỉ ãrakkhã sãrathỉ. 

Ratho sĩlaparikhãro jhãnakkho cakkavĩrỉyo. 

Upekkã dhũra samãdhi anicchã parivãranam 

Abyãpãdo avihỉmsa vivekoyassa ãvudham. 

Tỉtỉkkhã dhamma sannãho yogakkhemãya vattatỉ. 

Etadattanỉsambhũtam dhammayãnam anuttaram. 


1 Coi trong luật tu xuất gia. 

2 Cũng có tà định là định tâm ngoài 40 đề mục tham thiền. 




PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


7 


Niyyanti dhira ĩokamha anna datthu jayam jayanti 

Nghĩa là: “Cái xe thánh đạo này có đức tin liên lạc với trí tuệ, đức tin ví như cái 
ách. Hổ thẹn như cây gọng, tâm như dây cương, ghi nhớ như người đánh xe, giới 
như đồ trang sức trong xe, định như cây cốt xe, tinh tấn như bánh xe, xả như khúc 
cây chêm giữa cái ách và cái gọng đừng cho nghiêng qua nghiêng lại, không 
tham như dây cột cái ách vào cổ con thú”. 

về phần hành giả thì tâm không hãm hại, thù oán và có sự yên tịnh như khí 
giới, sự nhẫn nại như thiết giáp để thực hành mới đến nơi Niết-bàn được. 

Pháp xa này mà bậc thiện trí thức nào đã có trong thân tâm rồi thì người ấy có 
thể thắng được quân địch là ái dục phiền não một cách dễ dàng và mới thoát khỏi 
vòng sanh tử luân hồi được. 

Tất cả mười bốn pháp trên đây là: đức tin, trí tuệ, hổ thẹn, tâm, ghi nhớ, giới, 
định, tinh tấn, xả, không tham, không hãm hại, không thù oán, yên tịnh và nhẫn 
nại đều là pháp sâu xa khó hiểu thấu cho chu đáo được. 


Từ đây xin lần lượt giải ra tóm tắt từng pháp để cho các hàng Phật tử dễ bề học 
hỏi mà thực hành. 

1. Phần đức tin (saddhã). 

Trong “Pháp xa”, đức Chánh Biến Tri khởi đầu bằng đức tin có liên lạc với trí 
tuệ, ví như cái ách, vì đức tin có năng lực lôi kéo, dẫn dắt các pháp lành khác cho 
tinh tấn lên để thực hành theo ý muốn, cũng như cái ách có thể kéo toàn cả cái 
xe đi được vậy. 

Hơn nữa, đức tin còn có nhiều năng lực biến chuyển ra nhiều trường hợp khác. 
Như nói về sức lực để chiến đấu với quân địch thì gọi là tín lực ( saddhabala ); 
nói về thuyền bè để đưa chúng sanh qua khỏi bốn vực thẳm ( ogha ) 3 thì gọi là tín 
thuyền ( sadhãnãvãỴ nói về dầu để dùng thoa tâm cứng rắn khó dạy cho trở nên 
mềm mại uốn cho ngay theo con đường thanh tịnh thì gọi là tín du ( saddhã 
sincha); nói về của cải tài sản thì gọi là tín tài ( saddhã dhana ); nói về hột giống 
của pháp thiện gọi là tín chủng (saddhã bija)\ tất cả các thứ đức tin này thuộc về 
loại thiện tín ( sobhana cetasika) đều tin theo lý nhân quả. 

Đức tin này còn có hai thứ hoặc bốn thứ khác nữa là: 

Chồ nói hai thứ đức tin là phàm tín và thánh tín. Phàm tín ( lokiya saddhã) là 
đức tin của bậc phàm nhơn, vẫn tin nghiệp và quả, nhưng còn xao động vì tám 
pháp thế gian là lợi, thất lợi, danh, thất danh, quyền tước, mất quyền tước, vui, 
khổ; nếu được lợi, danh, quyền tước, an vui thì mừng rỡ, còn như thất lợi, thất 
danh, mất quyền tước, khổ sở thì trái lại buồn rầu, đức tin mà còn xao động vì 


3 Kamogha: vực ngũ trần, bhavogha: vực tam giới, ditthogha: vực kiến thức, avijjogha: vực vô minh. 




PHÁP XA cDAMMMA YẪNA) 


8 


tám pháp thế gian gọi là tin thụ động (passif) ( calasaddhã ). Còn tin ngoài lý nhân 
quả như tin hên xui hoặc tin theo tà ma quỉ mị thì gọi là mê tín, chớ không gọi là 
đức tin. Thánh tín (lokuttara saddhã ) là đức tin của bậc thánh nhơn cũng tin theo 
lý nhân quả vậy, nhưng khi gặp tám pháp thế gian đưa đến thì không hề xao động 
gọi là tín điềm nhiên ( acalasaddhã ). 

Chồ nói đức tin có bốn thứ là: tín nghiệp ( kamma saddhã) là tin sự hành vi 
của ta đây thế nào cũng trả quả chẳng sai, hoặc là tin rằng: thiện, ác, tội, phước, 
lợi hại, địa ngục, thiên đàng và đạo quả Niết-bàn đều có thiệt, các nghiệp ấy theo 
ta cũng như bóng tùy hình; tín quả ( vipãka saddhã) là tin những quả vui, khổ 
hiện tại đây đều do duyên nghiệp trong kiếp này hay là những kiếp trong quá khứ 
trả quả, hoặc là tin nghiệp trắng sẽ cho quả trắng, nghiệp đen, sẽ cho quả đen, 
nghiệp cả trắng cả đen sẽ trả quả cả trắng lẫn đen, nghiệp không trắng không đen 
sẽ cho quả không trắng không đen (là A-la-hán quả), nghĩa là nghiệp thiện sẽ cho 
quả vui, nghiệp ác sẽ cho quả khổ, nghiệp cả thiện cả ác thì sẽ cho quả cả vui lẫn 
khố, nghiệp các bậc A-la-hán thì không có quả trả; tín sản nghiệp ( kammassakatã 
saddhã) là tín chúng sanh có cái nghiệp là của cải, là gia tài, là nơi sanh sản, là 
thân quyến, là nơi nương nhờ, nếu chúng sanh làm nghiệp nào thiện hay ác sẽ 
lãnh lấy gia tài là cái quả của nghiệp ấy chẳng sai; tín giác ( tathãgata 
bodhisaddhã) như là tin sự giác ngộ của đức Như Lai rằng “Ngài là bậc ứng 
Cúng ( A-la-hán ), Chánh Giác ( Sammã sambuddho ), Minh Hạnh Túc 
( Vịịịãcarana sampanno ), Thiện Thệ ( Sugato ), Thế Gian Giải ( Lokavidũ ), Vô 
Thượng Sĩ ( Anuttaro ), Điều Ngự Trượng Phu ( Purisadamma sarathi ), Thiên 
Nhơn Sư ( Satthã devamanussãnam), Phật ( Buddho ), Thế Tôn ( Bhagavãỵ hoặc 
là tin 37 giác môn pháp là tứ niệm xứ ( satỉpatthãna ), tứ chánh cần 
(samappadhana), tứ căn thông ( ỉddhipãda ), ngũ căn ( indrĩya ), ngũ lực ( pala ), 
thất giác chi ( bojjhahga ), bát chánh đạo ( atthahgi kãmagga ) đều là những pháp 
thực hành theo để dắc vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 


Còn bốn thứ đức tin khác nữa là: Okappana saddhã - tin ân đức Tam bảo chắc 
chắn không lay chuyển; pasãda saddhã - tin rõ ràng có thể làm cho sự trong sạch 
phát sanh lên, làm cho sự tham lam và bởn xẻn không thể nào làm nhơ bẩn tâm 
được; ãgama saddhã - đức tin phấn khởi lên trong lúc được nghe đạo, cũng như 
đức Bồ-tát Sumedha khi nghe Đức Phật Nhiên Đăng ( Dipahkara ) thọ ký cho thì 
đức tin càng phát khởi lên tin chắc chắn về sự giác ngộ rồi lại càng dõng mãnh 
tinh tấn thực hành theo các pháp ba-la-mật cho đến khi đắc thành chánh giác; 
adhigama saddhã - là đức tin của các bậc thánh nhơn phát sanh lên một lượt khi 
đắc đạo quả Niết-bàn. 

Đặc tính của đức tin có hai là: đặc tính trong sạch (sampasãda lakkhana ) có thế 
làm cho vui thích và ngăn cản năm pháp che án, lại làm cho tâm trong suốt để 



PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


9 


tránh khỏi các pháp nhơ bẩn cũng như bình lọc nước đem thọc xuống chồ nước 
bùn dơ nhưng bình ấy có thể lọc rút lấy nước trong vào; đặc tỉnh xu hướng 
(,sampakkhanta lakkhana ) có thể làm cho tâm phấn chí lên, như hành giả vì nghe 
thấy các vị khác đắc các pháp cao nhơn hoặc là đạo quả bèn phấn khởi tâm lên 
hành đạo cho đắc được các pháp cao thượng mà mình chưa đắc, cũng như người 
thấy kẻ khác lội qua sông to nước đang chảy cuồn cuộn, rồi mình cũng ráng can 
đảm lội qua sông như người. 

Người có đức tin chân chánh thường được danh lợi dồi dào như có câu kệ ngôn 
rằng: “ Saddhã selena sampanno yaso bhogasamappito yam yam padesam 
hhaịati tatthatattheva pũjitó > \ Nghĩa là người có đức tin và giới hạnh đầy đủ 
thường được danh tiếng và của cải dồi dào. Như người ấy đi đến xứ nào thì sẽ có 
Chư Thiên và nhơn loại lễ bái cúng dường chẳng sai. 


2. Phần trí tuệ ipaiina ). 

Trí tuệ thuộc về loại của thiện tính (tánh) là pháp biết rõ cảnh giới thiện hay 
ác. Trí tuệ có hai thứ là: phàm tuệ ( lokiỵapahhã) là trí tuệ của các bậc phàm nhơn 
(là người chưa đắc quả thánh nào); thánh tuệ ( lokuttara pahhã) là trí tuệ của các 
bậc thánh nhơn đã đắc từ Tu-đà-huờn sắp lên. 

Giải rằng : trí tuệ liên lạc với chánh kiến hiểu biết lý tứ diệu đế, hoặc thấy rõ tội 
ngũ trần và tìm dịp để xa lánh các trần ấy rồi thực hành theo các pháp thiền định 
cho đến khi đắc được bát thiền và ngũ thông, tất cả các thứ trí tuệ này gọi là phàm 
tuệ. 

Trí tuệ liên lạc cả thánh đạo thánh quả có thể diệt trừ mười pháp thằng thúc 
c samyatana ) 4 vấn vương trói buộc chúng sanh cho nhơ bẩn tối mê mà phải xoay 
đi chuyển lại trong vòng luân hồi, khi hành giả cắt đứt các sợi dây buộc trói này 
theo thứ tự của thánh đạo rồi trí tuệ phát sanh lên do thánh đạo ấy là thánh tuệ 5 . 

Trí tuệ có ba thứ khác nữa là tâm tuệ, thính tuệ và thiền tuệ. Tâm tuệ 
(cintamaya pahhã) là trí tuệ không nhờ ai chỉ dạy dắt dẫn, chỉ do tâm mình suy 
xét mà phát sanh lên như suy nghĩ về nghiệp thiện hay ác, hoặc tất cả sự hiểu biết 


4 10 pháp thằng thúc trói buộc là: thân kiến ( sakkãyaditthi) là chấp thấy rằng ngũ uấn này là của ta; hoài 
nghi ( vicikiccha ) là ngờ vực ngũ uấn trong ba thời kì là “trong kiếp quá khứ ta đã có sanh ra hay chăng? 
Kiếp vị lai ta sẽ sanh ra nữa chăng? Kiếp hiện tại đây có ta hay chăng?; mê tín thủ ( siìabbatta parãmãsa) 
là tin tưởng chấp theo năng lực của sự cúng tế; mê thích trong cõi dục ( kãma rãga ); bất bình ( patigha ); 
mê thích trong cõi sắc (rũpa rãga ); cống cao ngã mạn {mãnà)\ mê thích cõi vô sắc (i arũpa rãga); phóng 
túng ( uddhacca ); vô minh ( avijja ). 

5 Bực Tu-đà-huờn dứt bỏ được ba pháp thằng thúc 1, 2, 3. Tư-đà-hàm dứt bỏ cũng như Tu-đà-huờn và 
pháp thằng thúc thứ 4, 5 thì dứt được cái thô thiến làm cho nhẹ bớt đi, bực A-na-hàm thì diệt tận cả 5 
pháp thằng thúc trước, còn bực A-la-hán thì diệt luôn cả 10 pháp không dư sót. 





PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


10 


theo thế gian, hoặc suy xét về ngũ uẩn đều vô thường, khổ não, vô ngã, hoặc suy 
xét về lý tứ diệu đế, khi suy xét như thế thường hoài thì trí tuệ phát sanh lên hiểu 
biết rõ do nơi tâm mình, nên gọi là tâm tuệ. Thính tuệ (sutãmaya pannã ) là trí tuệ 
phát sanh lên do nghe người giảng dạy, như nghe người khác dạy nghề kia nghiệp 
nọ, hoặc nghe thuyết pháp, hoặc do sự học hỏi mà trí tuệ phát sanh lên, cũng như 
ĐĐ. Xá-Lợi-Phất rất có nhiều trí tuệ nhưng cũng chưa đắc được đạo quả, khi 
nghe ĐĐ. Asaji thuyết pháp cho nghe mới ngộ đạo. Thiền tuệ (bhãvanãmaya 
pannã) là trí tuệ phát sanh lên do nhờ tham thiền, rồi dùng thiền định làm căn 
bản suy xét ba đặc tánh vô thường, khổ não, vô ngã hoặc niệm tưởng theo 10 
pháp minh sát cho đến khi trí tuệ thấy rõ đạo quả Niết-bàn, gọi là thiền tuệ. 

Đặc tính của trí tuệ có hai là: đặc tính đoạn tuyệt (chedana lakkhana ) là có đặc 
tánh cắt đứt cả ái dục phiền não như món khí cụ thật bén có thể chặt đứt các thứ 
cây cứng rắn; đặc tính minh chiếu (obhãsana ỉakkhana ) là có tánh cách để chiếu 
sáng rõ rệt đừng cho lầm lạc, phá tan sự tối tăm là sự vô minh và làm cho tâm trở 
nên sáng suốt, có thể đắc các pháp của bậc cao nhơn là đạo quả, ví như người 
cầm đèn rọi vào chồ tối tăm làm cho sự tối ấy tan mất rồi mới thấy rõ hình ảnh, 
màu sắc tốt xấu một cách rõ rệt. 

Neu trí tuệ mà có trong tâm người nào rồi thì người ấy sẽ được danh tiếng ngợi 
khen và được nhiều của cải lại có thể trừ diệt được cái khổ của mình và cho kẻ 
khác, cũng như Bồ-tát sanh trong một kiếp tên Senaka Pandit có nhiều trí tuệ 
giúp gỡ cái khổ cho ông già bà-la-môn vì bị người ăn cắp mất hết 1000 lượng 
bạc nên rất khổ tâm chịu không nổi, ông bèn đến cầu xin Bồ-tát giải khổ giùm, 
khi Bồ-tát suy xét kỹ biết rõ người trộm của ông chính là tình nhân của vợ ông, 
ngài dùng mưu bắt được quả tang phải đem trả 1000 lượng bạc lại cho ông bà- 
la-môn ấy; công chúng hết thảy đều khen ngợi cho ngài có nhiều trí tuệ. 

Ngài bèn đọc một câu kệ rằng: “Paíìnãya pavicinanto brãhmanaựi 
mocayimdukkhã pannãya mesamonatthi esãme pannãramĩti: khi Bồ-tát dùng trí 
tuệ suy xét xong có thể làm cho ông già bà-la-môn khỏi khổ đó là do nơi trí tuệ 
ba-la-mật của Như Lai, không chi sánh bằng được. Vì vậy mà có người có nhiều 
trí tuệ khi hành theo pháp “minh sát” có thể đắc đến bậc Thinh văn giác, Độc 
giác, hoặc Chánh đẳng Chánh giác tùy theo ba-la-mật của mình tạo. Cũng như 
câu kệ ngôn của Bồ-tát về một kiếp còn tu đạo sĩ tên Sarabhaốga có nói với đức 
Trời Đe Thích rằng: “Pannãhi settho kusalãvadanti nakkattarã jãrivatarakãnam 
sĩlamsirincãpi satanca dhammo anvãyikã pannavatobhavanti: ba pháp là giới 
hạnh, an lành, trí thức chỉ có trong mình của bậc trí tuệ mà thôi, vì vậy mà các 
bậc trí tuệ nhất là Đức Phật đều khen ngợi trí tuệ là pháp cao thượng hơn tất cả 
các pháp lành khác cũng như mặt trăng tỏ rạng hơn tất cả các ngôi sao. 



PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


11 


3. Phần hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi ịhiri - ottappa). 

Chồ nói hổ thẹn ( hiri ) ví như gọng xe vì tất cả các pháp lành khác ở trong pháp 
xa đều do nhờ có sự hổ thẹn dẫn đầu rồi mới phát sanh lên sau, như cái gọng ở 
phía trước đầu hết thảy các món khác trong cái xe. 

Hổ thẹn có liên lạc với sự ghê sợ, làm cho biết hổ ngươi điều tội lỗi, còn ghê sợ 
là pháp làm cho tởn, cho kinh khủng các điều tội lỗi. Hổ thẹn thì do bên trong 
mà phát sanh còn ghê sợ thì do bên ngoài. Hổ thẹn thì lấy ta làm gốc, ghê sợ thì 
lấy đời làm gốc (căn cứ). Đặc tính của hổ thẹn là sự cung kính khiêm nhường. 
Đặc tính của ghê sợ là sự kinh khủng, hãi hùng. 

Chồ nói sự hổ thẹn do bên trong mà phát sanh lên là do nhờ sự suy xét bốn nguyên 
nhân bên trong là: dòng giống Ụãti) là suy xét rằng ta đây là dòng cao thượng quí 
phái không đáng làm điều tội lỗi, những điều xấu xa ấy chỉ có hạng người đê tiện 
họ mới làm; tuổi tác ( vaya ) là sự suy nghĩ rằng “ôi, ta đây tuổi đã già hoặc còn 
trung niên không đáng làm điều tội lồi xấu xa chỉ có hạng thiếu niên tuổi trẻ họ 
mới làm điều tội lỗi ấy”; giá trị {surabhãva) là suy nghĩ rằng “ta đây là người có 
tên tuổi phẩm giá hoạt bát trong quần chúng, ta không đáng làm điều tội lồi, chỉ 
có hạng người không giá trị họ mới làm điều tội lồi xấu xa thôi; thông thái (bãhu 
sacca) là suy xét rằng “ta đây là người thông hiểu kinh luật nhiều, ta không nên 
làm điều tội lồi xấu xa như hạng người ngu si dốt nát. 

Khi nào tâm phát sanh lên muốn làm điều tội ác nhất là sát sanh, trộm cắp mà 
suy nghĩ kịp một trong bốn nguyên nhân nào thì cũng có thể phát sanh sự hổ thẹn 
để đè nén tâm không dám làm điều tội lỗi ấy. Còn ghê sợ thì do nhờ sự suy xét 
bên ngoài, mồi khi muốn làm điều tội lỗi nào thì sợ công chúng họ cười chê biếm 
nhẻ rồi không dám làm điều tội lỗi ấy. 

Còn hổ thẹn nhớ cho mình là cao thượng là mồi khi muốn làm điều tội lồi nào 
thì nhớ rằng “Ta đây là bậc xuất gia trong Phật pháp lại thông hiểu kinh luật 
nhiều không nên làm điều tội lỗi ấy”. Còn ghê sợ thì lấy thế gian làm lớn là khi 
muốn làm điều tội lỗi nào thì suy nghĩ rằng “Trong cõi thế gian này rộng lớn bao 
la thế nào cũng có bậc sa-môn, bà-la-môn hoặc Chư Thiên có nhãn thông, tha 
tâm thông có thể biết được tâm ta, nếu ta lén làm điều tội lồi thì sợ các bậc ấy 
thấy được biết được sẽ biếm nhẻ chê bai ta chẳng sai, khi suy nghĩ như thế rồi 
phát tâm kinh khủng ghê sợ không dám làm điều tội ác. 

Hổ thẹn thì yên trụ trong sự mắc cỡ hổ ngươi, còn ghê sợ thì yên trụ trong sự hãi 
hùng kinh khủng mà xa lánh điều tội lồi, ví như hai khúc sắt, một khúc thì dính 
phẩn, một khúc thì đương cháy đỏ, người có trí khi đã suy xét tội lỗi của hai khúc 
sắt ấy rồi thì không dám cầm lấy khúc nào cả vì sợ lấm dơ và phỏng cháy chẳng 
sai. 



PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


12 


HỔ thẹn có đặc tính là sự cung kính khiêm nhường có bốn điều là: đại tộc quán 
(jãti mahatta paccavekkhana ) là suy nghĩ rằng ta đây sanh ra nơi dòng giống cao 
thượng quí phái, khi muốn làm điều tội lồi chi mà nhớ đến giống mình rồi phát 
tâm cung kính dòng giống mình mà thôi làm điều tội ác, còn như nếu sanh ra nơi 
dòng giống đê hèn thì suy nghĩ rằng “Cũng vì kiếp trước ta làm nhiều điều tội lỗi 
nên phải sanh vào dòng ti tiện thấp hèn, vậy ta không nên làm điều tội ác nữa”; 
đại giác quán (satthu mahatta paccavekkhana) là suy xét đến Đức Phật là trọng, 
mồi khi muốn làm điều tội ác nào thì nên nhớ đến đức Chánh giác mà nghĩ rằng 
“Ta đây có nhiều hạnh phúc được gặp Phật là một bậc cao thượng quí báu không 
ai sánh bằng, ta lại được nghe Giáo pháp của Ngài thì là may mắn biết dường 
nào, vậy ta phải ráng làm điều lành không nên làm điều tội ác”; đại di sản quán 
(dãyajja mahatta paccavekkhana ) là suy xét một gia tài lớn của Đức Phật đế lại 
cho ta, khi muốn làm điều tội lồi nào thì nên nghĩ rằng “Ta đây là thiện nam hay 
tín nữ đã thọ trì ngũ giới hay là bát quan trai giới, hay là bậc sa di, tỳ kheo, vậy 
ta phải cố ráng gìn giữ gia tài là lời di huấn của Ngài để lại rồi không dám làm 
tội lỗi”; đồng đạo quán (,sabrahmacãrĩ mahatta paccavekkhana ) là suy xét đến 
bậc cùng hành một đạo triết hạnh như ta, mỗi khi muốn làm điều tội lỗi nào thì 
nên nghĩ rằng “Ta đây là bậc hành đạo cao thượng các vị khác cũng hành đạo 
như ta mà sao họ ráng giữ gìn giới luật tinh nghiêm trong sạch còn ta lại nỡ nào 
lén lút làm điều tội lỗi không nên”. 

Đặc tính của sự ghê sợ là kinh khủng hãi hùng có bốn điều: kinh ngã khiển 
(attãnuvãda bhaya ) là sợ ta tự quở trách lấy ta, mồi khi muốn làm điều tội ác nào 
do thân, khẩu, ý thì nên suy xét rằng “Neu ta lén làm điều tội lồi thì lương tâm sẽ 
bị cắn rứt quở phạt chang sai”; kỉnh nhơn khiến (parãnuvãda bhaya ) là sợ người 
khác quở trách ta, mồi khi muốn làm điều tội lỗi nào thì nên suy nghĩ rằng “Neu 
ta làm điều tội lồi xấu xa thì người khác họ sẽ chê bai quở trách ta chẳng sai”; 
kinh hình phạt ịdanda bhaya ) là hoảng sợ hình phạt của luật nước, mồi khi muốn 
làm điều tội lồi nào thì nên suy nghĩ rằng “Những người bị hình phạt nặng nề của 
luật nước vì họ làm điều tội lỗi, nếu ta đây lén làm điều tội lỗi nào thì cũng sẽ bị 
hình phạt như thế chẳng sai”; kinh ác đạo (duggati bhaya ) là ghê sợ phải sa vào 
bốn đường khổ là: súc sanh, atula, ngạ quỷ, địa ngục, mồi khi muốn làm điều tội 
lồi nào thì nên suy nghĩ rằng “Neu ta mà làm điều tội lỗi khi ta chết thì thế nào 
cũng phải sa vào một trong bốn đường khổ chẳng sai”, khi nghĩ một trong bốn 
điều này rồi thì sợ sệt không dám làm điều tội lồi. 

Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi mà phát sanh lên trong thân tâm người nào rồi thì 
người ấy gọi là bậc thiện trí thức hoặc là bậc đã gìn giữ theo “Thế pháp” và 
“Thiên phap” vậy. 

Như có câu kệ ngôn rằng “Hiriottappa sampannã sukkadhamma samahitã santo 
sappurỉsã loke devadhammati vuccare: các bậc thiện trí thức có đầy đủ ho thẹn 
và ghê sợ tội lỗi là người thường trụ trong pháp thiện, là người có tâm yên tịnh, 



PHÁP XA cDAMMMA YẪNA) 


13 


các bậc trí tuệ gọi người ấy là bậc thường gìn giữ Thiên pháp vậy (là pháp của 
các bậc Chư Thiên). 


4. Phần tâm như dây cưo ( manoyottam ). 

Lẽ thường cái xe muốn đánh đi đâu thì cần phải có người cầm cương hướng 
dẫn mới đi được đến nơi dễ dàng, còn trong pháp xa cũng vậy, có sự ghi nhớ như 
người đánh xe, tâm ( citta) như dây cương. Sự ghi nhớ phát sanh lên do nhờ có 
tâm, nếu tâm không có thì trí nhớ cũng không thể nào phát sanh lên được. 

Tâm là một danh pháp chỉ có tên chứ không có hình ảnh chi (là một danh từ 
trừu tượng) có đặc tính xu hướng theo các cảnh giới bên ngoài đưa tới 
( ãrammana ) và các danh pháp khác ( nãmadhamma ) như sự biết vỉnnãna cũng là 
một tên của tâm dùng để hiểu biết các cảnh giới; cintã là sự suy nghĩ cũng là một 
tên của tâm, dùng để nhớ hay ôn lại các cảnh giới. Tất cả các pháp này rất tinh vi 
nhỏ nhen hơn chất gió, không có một vật chi để gìn giữ bao bọc lại cho được; 
nếu nói vi tế thì nó vi tế hơn vi trần, nói về liến xáo thì liến hơn con khỉ, nếu nói 
cứng rắn thì cứng hơn sắt đá, người ta không dễ gì mà đè nén cản ngăn được, như 
trong kinh Pháp Cú có nói: ‘Phandanam capalam cittam durakkham 
dunnivãriyam ujumkaroti medhãvi usukarova tejjanam’, nghĩa là tâm là danh 
pháp thường hay rung động, xao xuyến luôn, con người khó mà gìn giữ và ngăn 
cản cái tâm ấy được, nhưng các bậc trí tuệ cố ráng đè nén buộc chặt lại bằng hai 
pháp thiền định và minh sát cũng như người thợ ráng uốn sửa cây tên cho thật 
ngay vậy. 

Tâm khi đã quen xu hướng theo cảnh giới nào rồi thì khó mà dứt bỏ xa lìa ra cho 
được cũng như loài cá thường quen ở dưới nước, nếu bắt đem lên khô thì bực bội 
vùng vẫy muốn tìm xuống nước vậy. 

Tâm chỉ có một nhưng tùy theo cảnh giới và cảnh dục, cảnh sắc, cảnh vô sắc và 
cảnh thánh đức cho nên tâm ấy có đến 89 hay 121 cái tâm cũng có. Cảnh dục có 
đến 54 thứ tâm là: 24 tâm tốt là 8 đại thiện tâm (, mahãkusala ), 8 cái quả của đại 
thiện tâm ( mahãvipãka ), 8 cái tâm hành động của các bậc thánh nhơn 
(. mahãkiriyã ); 12 cái tâm ác là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si; 18 cái tâm trung 
bình 6 là 8 tâm vô nhân thiện, 7 tâm vô nhân ác, 3 tâm hành vi vô quả (của bậc A- 
la-hán). Cảnh sắc có 15 tâm là: 5 tâm thiện trong năm bậc thiền hữu sắc, 5 tâm 
hưởng quả của năm bậc thiền ấy, 5 tâm hành động của các bậc A-la-hán trong 
năm bậc thiền. Cảnh vô sắc có 12 tâm là: 4 tâm thiện trong bốn bậc thiền vô sắc, 
4 tâm hưởng quả của bốn bậc thiền ấy, 4 tâm hành động của các bậc A-la-hán 
trong bốn bậc thiền ấy. Cảnh thánh đức có 8 tâm là: 4 đạo tâm và 4 quả tâm (4 


6 Abyakatacitta: tâm trung bình là tâm không thê cho quả thiện hay ác chỉ đưa đường cho các tâm khác 
phát sanh lên còn mình thì diệt tắt. 




PHÁP XA cDAMMMA YẪNA) 


14 


đạo tâm là: Tu-đà-huờn đạo, Tư-đà-hàm đạo, A-na-hàm đạo và A-la-hán đạo, 
còn 4 quả tâm cũng theo 4 bậc đã kể). Cộng chung trong bốn cảnh thành ra 89 
cái tâm. 

Còn nói tâm có đến 121 là ba phàm cảnh tâm cũng in nhau chỉ khác có cảnh 
thánh đức có đến 40 cái tâm là do năng lực của các bậc thánh nhơn đắc thiền 
khác nhau trong bậc Tu-đà-huờn có 10 tâm là 5 đạo tâm và 5 quả tâm tùy theo 
trong năm bậc thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, bậc Tư- 
đà-hàm cũng có 10 tâm, A-na-hàm có 10 tâm và A-la-hán cũng 10 tâm thành ra 
40 tâm hết thảy cộng chung với 81 cái tâm phàm (89 tâm trừ 8 tâm thánh địa ra) 
thì thành ra 121 tâm hết thảy. 

Ngoài tâm ra còn có một pháp khác phát sanh lên và diệt tắt cũng một lượt với 
tâm, pháp ấy gọi là “tính” hay tánh ( cetasika ) như có câu Pãli nói rằng: 
“Ekuppãda nĩrodhãca, ekãlambana vatthũkã cetoyuttã dvỉpannãsa 
dhammãcetasikã matã: tất cả 52 pháp đồng phát sanh lên cùng một cảnh giới và 
đồng tắt một lượt với tâm, pháp ấy gọi là “tính” hay tánh”. 

Tính ấy có 52 thứ là: 25 tính thiện ( sobhanacetasika)\ 14 tính ác 
(akuscúacetasika) ; 13 tính hồn hợp (annãsa mãn ã cetasika ) (là khi thì phát sanh 
lên chung với tâm thiện khi thì phát lên chung với tâm ác). 

Tâm phát sanh lên trước kế tính mới phát sanh theo sau liền lập tức ví như ngọn 
lửa cháy lên trước kế ánh sáng mới phát sanh theo sau (nói là sau trước cho phân 
biệt chớ cũng gần như một lượt vì phát sanh lên mau chóng lắm). 

về tâm thì phát sanh trong nhiều nơi, như phát sanh do nơi cửa của tâm thì gọi 
là “ manodvãra - tâm môn”, phát sanh theo mấy căn gọi là “ manãyatana - tâm 
căn”, phát sanh trong mấy sức lực gọi là “ manidriya - tâm lực”, phát sanh theo 
các tốc lực gọi là “ manặịavana - tâm tốc”, phát sanh do sự hành vi trong tâm gọi 
là “ manokamma - tâm nghiệp”. Còn như phát sanh lên do sự minh sát thì gọi là 
“vipassanã citta - tâm minh sát” có đến 50 cả phàm và thánh. Minh sát nào chưa 
đắc được đạo quả gọi là phàm minh sát; còn minh sát nào mà đạo quả phát sanh 
lên, nhất là Tu-đà-huờn đạo thì gọi là thánh minh sát. 

Phàm hay thánh minh sát có 10 thứ là: sammasananãna - trí tuệ suy xét cho 
thấy rõ các pháp hữu vi ( sankhãra ) đều vô thường, khổ não, vô ngã; 
udciyabbayanãna - trí tuệ suy xét cho thấy rõ sự sanh và diệt của danh sắc 
(nãmarũpa); bhanganãna - trí tuệ suy xét cho thấy rõ sự tan rã của danh sắc; 
bhayatũ patthãna nãna - trí tuệ suy xét cho thấy rõ các pháp hữu vi là danh sắc 
đều đáng kinh sợ như sợ thú dữ; ãdinava nãna - trí tuệ suy xét cho thấy rõ các 
pháp hữu vi đều đầy những tội lồi cũng như thấy tội lỗi của nhà mình đang bị lửa 
cháy; nỉbbadãnãna - trí tuệ suy xét cho thấy rõ các pháp hữu vi đều đáng chán 
nản; muncitukamyatã nãna - trí tuệ suy xét tìm phương thế đặng giải thoát, cũng 
như cá mắc lưới vùng vẫy để tìm thế thoát thân; patisankhãra nãna - trí tuệ đang 



PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


15 


thực hành theo phương thế đã tim ấy đặng giải thoát như chim đang bay ngang 
qua biển để đến bờ kia cho mau chóng; sankhãrũpekkhã nãna - trí tuệ xả tâm đối 
với các pháp hữu vi đều không đáng thương ghét; saccãnulomika nãna - trí tuệ 
thấy rõ xuôi theo thánh đạo (là thấy rõ tứ diệu đế). 

Chồ nói minh sát có 50 là trong 10 pháp minh sát chỉ lấy có pháp thứ nhì là 
udayabbaya nãna: là trí tuệ suy xét sự sanh và diệt của danh sắc là ngũ uẩn; trong 
mồi uẩn có 5 pháp sanh và 5 pháp diệt, luôn trong 5 uẩn thì hết thảy 50 pháp 
“minh sát”. 

Năm pháp phát sanh lên sắc uẩn là: vô minh (, avijjã) ; ái dục (lanhãy. nghiệp 
(kammay, vật thực ( ãhãra); đặc tính chồ sanh ra rõ rệt ( nibbattilakkhana ). Khi 
diệt sắc cũng vậy là: vô minh diệt ái dục diệt, ái dục diệt thì nghiệp diệt, nghiệp 
diệt thì vật thực diệt, vật thực diệt thì sự sanh cũng diệt. Còn thọ, tưởng, hành 
uẩn sự sanh và diệt cũng có năm pháp như trên nhưng chỉ khác có pháp thứ tư 
thì đổi lại là phasso: xúc, thì sanh lên do nơi xúc, khi xúc diệt thì thọ, tưởng, hành 
cũng diệt. Còn về thức uẩn thì sự sanh và diệt cũng giống như sắc uẩn, nhưng chỉ 
có pháp thứ tư đổi lại là Nãmarũpa: danh sắc như trong kinh có nói rằng 
Nãmarũpa samudayã vinnãna samudayo: Thức 7 phát sanh lên do nơi danh sắc, 
khi danh sắc diệt thì thức cũng diệt theo. 

Khi minh sát tuệ suy xét sự sanh và diệt luôn luôn cho đến khi đắc được đạo 
quả Niết-bàn thì gọi là Thánh minh sát ( lokuttara vipassanã). 

Tất cả những thí tâm đã giải, Đức Phật ví như dây cương trong pháp xa vậy. 


5. Phần ghi nhớ (satí arakkha sarathĩ). 

Trong Pháp xa có sự ghi nhớ như người đánh xe, vì xe mà đi ngay thẳng được, 
không đụng chạm qua bên mặt bên trái, cứ theo con đường giữa mà đi, là do nhờ 
có người đánh xe hướng dẫn, mới đi được đến nơi đến chốn, thế nào, thì sự ghi 
nhớ có phận sự tiếp thức tỉnh, nhắc nhở cái tâm của hành giả phải trau dồi thân, 
khẩu, ý cho trong sạch mà thực hành theo con đường giữa là Bát chánh đạo, trực 
chỉ thẳng đến Niết-bàn. 

Sự ghi nhớ phát sanh trong nhiều chồ như nói về sức lực để tinh tấn hành đạo 
thì gọi là niệm lực ( satibala ), nói về căn bản các pháp hồn hợp đồng phát sanh 
lên thì gọi là niệm căn (satindriya), còn nói về pháp thực hành cho được giác ngộ 
thì gọi là bồ đề niệm ( satisambojjhanga ). 

Nói về pháp ghi nhớ các cảnh giới thí có ba điều là: nhớ rõ cảnh giới đưa đến cho 
mình; nhớ rõ biết nguyên nhân của pháp ác khi thực hành theo rồi thì không được 


7 Thức này khác hơn thức trong “Nhân quả liên quan” vì thức này phát sanh do nơi xúc giữa lục căn và 
lục trần, còn thức trong “Nhân quả liên quan” thì do nơi hành ( sankhãra ), vì vậy mà thức này phải do nơi 
danh sắc mới phát sanh được (thức mới). 




PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


16 


Sự tốt đẹp an vui, nhưng phải bị nhiều điều tai hại khổ não chẳng sai; nhớ rõ biết 
nguyên nhân của pháp thiện khi thực hành theo rồi thi được nhiều điều lợi ích và 
đưa đến cảnh yên vui, hạnh phúc. 

Sự ghi nhớ rất cần yếu lắm, vì người hành động do thân, khẩu, ý mà lơ đễnh vô 
ý thì sự hành vi ấy thế nào cũng sai lầm và không đem lại sự tấn hóa được, trái 
lại phải bị nhiều sự tai hại rủi ro cũng như anh tài xế lái một chiếc xe, chỉ lơ đễnh 
vô ý một chút thì phải chịu không biết bao nhiêu điều tai hại, hoặc ví như ban 
đêm mà nhà quên không đóng cửa, thì có thể bị đạo tặc vào trộm lấy hết của cải 
chẳng sai. 

Như người hành động do thân, khẩu, ý mà có sự ghi nhớ dè dặt thì sẽ được sự lợi 
ích và an vui, đúng như câu Phật ngôn: “ Satỉnca khvãham bhikkhave 
sabbatthikam vadãmi: này các thầy tỳ kheo, sự ghi nhớ là một pháp có nhiều đức 
lành cao thượng có thể đem lại nhiều điều hạnh phúc cho ta”. 

Sự ghi nhớ nói đây chủ ý nói về tứ niệm xứ: kãyã nupassanã satipatthãna - 
niệm thân; vedanã nupassanã satỉpatthãna - niệm thọ; cỉttã nupassanã 
satipatthãna - niệm tâm; dhammã nupassanã satipatthãna - niệm pháp. Sự ghi 
nhớ theo tứ niệm xứ là ghi nhớ rằng: “thân, thọ, tâm, pháp” là nơi để cho ta dùng 
làm căn cứ mà niệm tưởng cho phát sanh trí tuệ vậy thôi, chớ bốn pháp này cũng 
không phải là người, thú hay là vật chi cả, chỉ là vật rồng không, cũng đều vô 
thường, khổ não, vô ngã, và ráng dứt bỏ không cho vui hay buồn phát sanh lên 
vì thân, thọ, tâm, pháp ấy. 

Nguyên nhân để phát sanh sự ghi nhớ có bốn là: sati sampajjanna - sự ghi nhớ 
và biết mình; mutthassatipuggaỉa parỉvajjanatã - xa lánh người có tánh lầm lộn 
hay quên; upatthitassatipuggala sevanatã - thân cận người có tánh luôn luôn ghi 
nhớ và biết mình; tadadhi muttatã - có tâm luôn luôn xu hướng theo sự ghi nhớ 
cho đầy đủ trong bốn oai nghi. 

Còn sự biết mình ( sampaịịanna ) là phải biết rõ trong khi thân, khẩu, ý đang 
hành vi có bốn điều là: satthaka sampaịịanna - biết rõ chồ có lợi ích cho tâm; 
sapãya sampajjannci - biết rõ chồ có sự yên vui hay không; gocãra sampajjanfía 
- biết rõ chồ có nên đi hay không; asammoha sampajjantĩa - biết rõ không lầm 
lộn quên mình. 

Nhưng trong chú giải nói sự ghi nhớ biết mình có bảy chồ là: biết rõ ta đi tới 
hay đi lui; biết rõ ta đang ngó ngay hay ngó xéo hai bên; biết rõ sự co và ngay 
tay chân; biết rõ đang mặc y mang bát; biết rõ ta đang ăn, uống, nhai, nuốt; biết 
rõ ta đang đại tiện hay tiểu tiện; biết rõ ta đang đi đứng nằm ngồi, nói chuyện, 
làm thinh. 



PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


17 


Sự ghi nhớ được thức tỉnh là do nhờ có sự biết mình trợ giúp, như Đại đức Xá- 
Lợi-Phất có nói: “ Dvedhammã bahupakãrã sati sampajjannanca\ hai pháp mà 
có nhiều sự lợi ích là ghi nhớ và biết mình vậy”. 

Tâm mà không có sự ghi nhớ và biết mình gìn giữ trông nom thì nó buông 
lung theo cảnh giới tùy thích, dầu phải dầu quấy chi cũng cứ xu hướng theo, thì 
thường hay bị sai lầm và làm cho tai hại đến mình và kẻ khác, cũng như chiếc xe 
mà không có người hướng dẫn đánh đi, thi con ngựa cứ mang cái xe chạy càng, 
đụng chạm những vật này vật kia, làm cho cái xe phải hư hỏng và tai hại cho kẻ 
khác; nhưng nếu tâm mà nhờ có sự ghi nhớ và biết mình kềm thúc gìn giữ rồi thì 
biết lựa chọn cái nào tốt đẹp mới nương theo, cái điều nào xấu xa tội lỗi thì xa 
tránh. 

Đặc tính của sự ghi nhớ có hai điều là: apilãpana lakkhana - đặc tính nhắc 
nhở tâm luôn không cho quên; upaggahana lakkhana - đặc tính dắt dẫn tâm hay 
là dặn bảo tâm cho chắc chắn. Giải rằng : khi hành giả có sự ghi nhớ nhắc nhở 
tâm rồi thì biết rõ pháp thiện, pháp ác, pháp cao thượng, pháp thấp hèn, pháp 
trắng, pháp đen, pháp có nhiều đức lành, pháp dẫy đầy tội lồi, rồi thân cận ưa 
thích pháp nào mà các bậc trí tuệ thường thân cận ưa thích và xa lánh các pháp 
đối phương, ví như ông quan coi kho tàng của vua, thường ông phải tâu cho vua 
hay rằng tài sản của nhà vua còn được bao nhiêu. Ngựa bao nhiêu, voi, xe, cộ, 
quân lính được bao nhiêu đều tâu rõ cho vua biết. Đặc tánh thứ nhì là dắt dẫn tâm 
nếu đã có trong tâm hành giả nào rồi thì người ấy biết rõ pháp nào lợi ích, pháp 
nào không lợi ích. Rồi xa lánh các pháp vô ích và dắt dẫn các pháp có lợi ích vào 
tâm cũng như người giữ cửa biết rõ kẻ nào tốt ngay thật, có lợi ích thì mới dắt 
vào chầu vua, còn người nào gian tà không đem lại sự lợi ích thì ngăn cản không 
cho vào. 

Như có câu Phật ngôn rằng: “ Satidovãriko yam bhikkhave akusalam pajjahãya 
kusalam bhãvetỉ : này các thầy tỳ khưu, sự ghi nhớ có đặc tánh dứt bỏ các pháp 
ác và làm cho tăng trưởng pháp thiện ví cũng như người giữ của vậy. 


6. Giới như đồ trang sức cái xe (ratho silalankaro ). 

Cái xe mà được tốt đẹp lộng lẫy cũng do nhờ có các món trang sức như là: 
màn, chấn, khảm v.v. Còn cái xe pháp mà được tốt đẹp quí báu thì cũng nhờ có 
giới để làm đồ trang sức cho tâm. 

Giới ấy ví như nước để rửa sự nhơ bẩn là phiền não của chúng sanh cho sạch 
và làm cho mát mẻ thân tâm gọi là “sĩlạịalam - thủy giới”, còn nói về vật để làm 
căn bản và nâng đỡ chúng sanh, thảo mộc, cầm thú v.v... hoặc như miếng ruộng 
để gieo trồng các giống lành hay là nâng đỡ không cho sa vào bốn cảnh khổ thì 
gọi là “ sĩỉapathavĩ - địa giới”. 




PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


18 


Tiếng nói giới đây ngụ ý trong bốn pháp là: tác dụng giới ( cetanã sĩla ); tính 
hạnh giới ( cetasỉka sf/fl);_thu thúc giới ( samvara sữa); hạn chế giới ( avitikkama 
sĩla). 

Giải rằng : người nào ý muốn xa lánh các điều tội lỗi do nơi thân, khẩu, nhất là 
sát sanh, hoặc là ý muốn thực hành đạo hạnh cho tròn đủ gọi là tác dụng giới. 
Tính người nào đang xa lánh các nghiệp ác của thân, khẩu nhất là sát sanh thì gọi 
là tính hạnh giới hay là có ba cái tính không tham, không sân, chánh kiến ở trong 
thập thiện thì cũng gọi là tính hạnh giới. Sự thu thúc trong năm pháp là: thu thúc 
theo giới bổn ba-la-đề-mộc-xoa ( patimokkha samvara) có 227 giới; thu thúc sự 
ghi nhớ ( satisamvara ) là gom thâu lục căn cho thanh tịnh không cho phiền não 
len vào tâm; thu thúc trí tuệ (hãna samvara ) là gom thâu sự ghi nhớ lại để quán 
tưởng trong khi thọ dụng trong các món vật dụng đừng cho ái dục, tà kiến, phiền 
não phát sanh lên; thu thúc sự nhẫn nại ( khantisam vara ) là ráng chịu nhịn nhục 
trong lời ăn tiếng nói của người, hay là sự lạnh sự nóng, đói khát v.v... hoặc là 
đè nén đừng cho sự sân hận phát sanh lên; thu thúc sự tinh tấn ( viriyasamvara) 
là ráng cố ý ngăn ngừa đừng cho ba tà duy phát sanh lên 8 hay là ráng tinh tấn 
trong sự nuôi mạng sống cho trong sạch bằng sự đi khất thực trì bình. Sự không 
dám làm sái quấy phạm đến giới của mình đã thọ trì gọi là hạn chế giới. 

Tiếng nói “giới” có nghĩa là “thường” hay là “nâng đỡ”. Thường nghĩa là thân 
khẩu bình thường vẫn trong sạch thanh tịnh, vì giới luôn luôn che chở cho thân 
khẩu được bình thường không cho làm điều ác. Còn nâng đỡ là gìn giữ các pháp 
lành không cho hư hoại. 

Giới cũng có nghĩa là: cao thượng, vĩ đại, mát mẻ, yên ổn. 

Giới có hai thứ khác nữa là: giản đoạn giới ( sapariyanta sĩla ) là giới của người 
đã thọ trì rồi mà làm cho phạm hay đứt đi do một nguyên nhân nào trong năm 
nguyên nhân là: vì muốn được lợi, muốn được danh, bảo bọc thân quyến, che 
chở cho thân thể mình, và che chở tánh mạng mình; vô hạn giới (apariyanta sĩlcì) 
là giới của người đã thọ trì rồi mà không vì năm nguyên nhân đã kể trên mà phạm 
giới, nghĩa là luôn luôn giữ trong sạch không hề cho phạm một điều nào đến suốt 
đời, hoặc là giới của các bậc thánh nhơn không khi nào phạm. 

Có hai nguyên nhân làm cho giới trong sạch là: hổ thẹn ( hiri ) tội lỗi và ghê sợ 
(<ottappa ) tội lỗi. 

Đặc tánh của giới là tích trữ các pháp lành 9 không cho hư hoại cũng như mặt 
đất nâng đỡ tất cả vạn vật vậy. 


8 1) Suy nghĩ về tình dục. 2) suy nghĩ về thù oán. 3) suy nghĩ về hãm hại người. 

9 Các pháp lành là: ngũ căn, ngũ lực, tứ căn thông, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, thất bồ đề phận, thiền định, 
giải thoát, đạo quả, Niết bàn. 





PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


19 


Giới mà người nào đã thọ trì được chính chắn rồi thì sẽ được danh thơm tiếng 
tốt bay đi khắp cả thập phương. Như câu kệ ngôn Pãli: “ Candanam tagaram vãpi 
uppalam atha vassikĩ, etesam gandhạịãtãnam sĩla gandho anuttaro: những mùi 
thơm của trầm, bông sen, bông lài chẳng hạn đều thua mùi thơm của bậc trí thức 
có giới hạnh trong sạch”. Hoặc như câu kệ khác là: “ Appamatto ayam gandho 
yvã yam tagara candanĩ yoca sĩỉavatam gandho vãtĩdevesu uttamo : tất cả các 
mùi thơm nhất là mùi thơm của cây trầm, nếu đem so sánh với mùi thơm của giới 
thì rất ít oi vì không thể nào bay đi xa và ngược gió được, trái lại mùi thơm của 
giới có thể bay xuôi hay ngược gió và cùng khắp hết các nơi. 


7. Định như cây cốt xe ( ịhanakkho ). 

Trong cái xe có cây cốt để xỏ vào hai bánh xe mới lăn đi không xiên xẹo 
nghiêng qua bên này bên kia được, cũng như trong Pháp xa có thiền định ví như 
cây cốt để xỏ vào hai bánh là tinh tấn cho dính với chiếc xe là Bát chánh đạo mới 
có thể lăn đi ngay đến Niết-bàn, và kềm tâm không có xu hướng theo con đường 
khổ hạnh hay dung dưỡng. 

Tiếng nói định nghĩa là pháp dùng để thiêu đốt các pháp đối phương nhất là 
năm pháp che lấp ( nivarana ). Định có hai cách là: cận định ( upacãrajjhãna ) và 
nhập định ( appanậịhãna ). 

Giải rằng : khi hành giả chọn một đề mục tham thiền nào trong 40 đề mục; như 
lấy đề mục về tử thi đang sình có mủ máu chảy phía trên phía dưới mà niệm: 
“Vipubbakaựi patikulam: tử thi có mủ chảy ghê gớm lắm” chỗ tâm lấy tử thi làm 
cảnh giới để niệm gọi là “parikamma nimitta - để niệm cảnh” khi hành giả nhìn 
kỹ tử thi mà niệm như câu Pãli phía trên cho đến khi nhắm mắt lại cũng thấy rõ 
y như lúc mở mắt lúc ấy gọi là “uggaha nimitta - đắc lực cảnh” là ấn tượng mình 
học đã phát sanh lên rõ rệt trong tâm, khi ấy hành giả lìa ra khỏi chồ tử thi ấy tìm 
nơi thanh vắng ngồi day mặt về hướng tử thi, gom thâu hết tinh thần nhớ lại “đắc 
lực cảnh” mình đã thấy rồi niệm luôn câu Phạn như trên cho đến khi “patibhãga 
nimitta - bình tĩnh cảnh” phát sanh lên thấy rõ tử thi yên lặng như người nằm ngủ 
êm đềm, lúc ấy năm pháp che lấp cũng yên lặng theo, năm chi thiền định cũng 
phát sanh lên rõ rệt, nhưng không đủ lực lượng, khi thì tâm nương dựa níu lấy 
cảnh giới khi thì rớt ra, đứng níu vững lấy cảnh giới không lâu, ví như đứa bé 
mới biết đứng chựng người mẹ đỡ lên cho đứng không bao lâu lại té xuống, mãi 
như thế, chồ này tâm đã vào cảnh “cận định” khi đã được “cận định” rồi thì ráng 
gìn giữ ấn tượng ấy đừng cho mất và luôn luôn siêng năng chú tâm niệm theo ấn 
tượng “bình tĩnh cảnh” ấy cho đến khi tâm phát sanh lên mạnh mẽ có thể đè nén 
cảnh dục để xông vào cảnh sắc tùy theo người huệ chậm ( dandãbhinnã ) hay là 




PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


20 


huệ mau ( khỉppabhỉhha ). Như người huệ chậm thì có năm tốc lực tâm còn huệ 
mau thì có bốn tốc lực 10 khi ấy tâm đã “nhập định”. 

Có thể định trong một ngày một đêm được, ví như người lớn có đủ sức khỏe khi 
đứng dậy làm công việc, có thể đứng luôn trong một ngày hoặc một đêm cũng 
đặng. 

Thiền định này còn chia ra làm hai hạng là phàm định và thánh định. Phàm 
định (ỉokiyạịhãna) là tâm hành giả nhập định như đã giải nhưng không có diệt 
trừ được phiền não nào chỉ có năng lực đè nén các thứ phiền não, nhất là năm 
pháp che lấp: trong lúc nhập định, khi xả định ra rồi thì phiền não ấy lại chậm rãi 
mọc lên ví như tấm đá thật to đè tạm trên cỏ không cho mọc lên được, nếu khi 
dỡ tảng đá ấy ra thì cỏ cũng có thể mọc lên vì chưa dứt gốc rễ. Hành giả nếu lúc 
nhập định mà năm tốc lực tâm thuộc về “lạc cảnh” thì hành giả đắc về “loại tứ 
thiền” ( cattunaya ). Còn như lúc nhập định mà tâm về “xả cảnh” thì đắc “loại ngũ 
thiền” (pahcakanaya ), hai loại thiền này thuộc về “phàm định”. Còn thánh định 
(lokuttarạịhãna) là khi hành giả niệm “minh sát tuệ” đến lúc gần đắc đạo thì tốc 
lực tâm thứ 2 và 3 có thể diệt trừ ái dục phiền não theo thứ tự cho đến tốc lực tâm 
thứ 4 có thể đưa tâm hành giả qua ranh giới thánh đức và chỉ cho tâm thấy rõ 
Niết-bàn, kế đó tốc lực đạo tâm phát sanh lên một lần rồi tắt đi để chồ cho “tốc 
lực quả tâm” phát sanh lên hai lần hay là ba lần (tùy theo huệ chậm hay mau), rồi 
mới sa vào chồ “tâm trú” ( bhavanga ). Neu bốn tốc lực tâm dẫn đầu thuộc về “lạc 
huệ cảnh” thì hành giả đắc loại “tứ thiền về thánh định”. Còn nếu bốn tốc lực tâm 
đầu mà thuộc về “xả huệ cảnh” thì đắc “loại ngũ thiền về thánh định” nghĩa là 
tâm định vào các quả thánh tùy theo loại thiền mình nhập vào gọi là thánh định. 

Định có hai thứ khác nữa là: định tâm vào cảnh giới ( ãrammanũpanijjhãna ) 
là lấy đề mục của bát thiền làm cảnh giới cho tâm; định tâm vào đặc tánh 
(.lakkanũpanijjhãna ) là minh sát tuệ lấy đặc tánh của các pháp hữu vi là vô 
thường, khổ não và vô ngã mà niệm cho đến khi đắc đạo quả Niết-bàn, tâm trụ 
vào chon tánh của pháp Niết-bàn ấy gọi là “đặc tánh định”. 

Tất cả các loại thiền nhờ có “chi” ( ahga ) để phân biệt. Như sơ thiền có năm 
chi là: tầm ( vitakka ), sát ( vỉcãra ), phỉ (piti), an ( sukha ), định (cittekaggatã). Nhị 
thiền bên “loại ngũ thiền” thì có bốn chi là sát, phỉ, an, định. Tam thiền có ba chi 
là: phỉ, an, định. Tứ thiền có hai chi là: an, định. Ngũ thiền có hai chi là: định và 
xả ( upekkhã ). Còn như định thuộc về “loại tứ thiền” thì sơ thiền cũng giống nhau 
chỉ khác nhị thiền thì có ba chi là: phỉ, an, định. Tam thiền có hai chi là: an, định. 
Tứ thiền cũng có hai chi là: định, xả. 


10 5 tốc lực tâm là: 1) parikamma javana: tốc lực niệm qua đề mục, 2) upacãra javana: tốc lực ép gần vào 
đề mục, 3) anuloma javana: tốc lực đưa xuôi theo đề mục, 4) gotrabhũ javana: tốc lực đưa qua ranh gói 
cảnh sắc, 5) appanã javana: tốc lực vào nhập định. Như huệ lẹ thì có 4 tốc lực trừ tốc lực thứ 1 ra. 




PHÁP XA cDAMMMA YẪNA) 


21 


CÓ một thí dụ cho hành giả dễ hiểu trong mồi chi là: cũng như người thợ bạc làm 
cái ô, một tay cầm búa, một tay cầm cái ô (cái thân ô làm chưa xong) cho thật 
chắc để lên viên đe đập sửa cái ô cho thật kỹ, tay kia thì lăn đi lăn lại coi chồ nào 
còn chưa đều đập sửa cho đều, mắt thì nhìn kỹ lưỡng coi chồ nào chưa đều cứ 
xoay đi xoay lại đập sửa mãi cho thật tròn đều, rồi đánh bóng cho thật láng, khi 
thấy cái ô đã được bóng láng tốt đẹp, thì vui mừng thỏa thích rồi tâm lại khỏa 
khoắn an vui không còn lo nghĩ gì tới sự làm cái ô nữa chỉ có yên lặng mà thôi. 

Ví cũng như hành giả tham thiền, tâm bắt đầu niệm (cột tâm) vào đề mục cho 
chắc chắn đừng cho tâm phóng túng đi đâu được cũng như người thợ tay cầm 
búa tay cầm cái ô cho thật chắc đừng cho rót, gọi là tầm. Sát là quan sát niệm đề 
mục cho thật kỹ càng xem cho rõ rệt cũng như người thợ cầm cái ô lăn đi lăn lại, 
đập sửa cho tròn trịa và đánh bóng cho thật láng. Phỉ là tâm thỏa thích làm cho 
rởn ốc hoặc mát mẻ cả thân mình v.v... cũng như người thợ, khi đánh bóng cái 
ô xong cho thật láng rồi, thì vừa lòng thỏa thích, với việc mình đã làm ấy. An là 
yên tịnh khỏe khoắn cả thân tâm cũng như người thợ làm ô xong, thì tâm yên vui 
không còn bận rộn gì đến việc làm cái ô nữa. Định là trạng thái của tâm yên trụ 
vào một cảnh giới cũng như người thợ tâm yên lặng trung bình chỉ biết mình đã 
làm xong cái ô. 

Khi hành giả nhập vào sơ định thì có đủ cả năm chi này, tâm lúc ấy không còn 
nhớ đến tình dục nữa, nên gọi là “diệt dục tưởng” (kãma sannã nirodha). Khi 
nào đã thuần thục trong sơ thiền do năm pháp thuần thục (vasĩ ) 11 rồi thì muốn 
niệm lên nhị thiền phải suy xét rằng: “Chi tầm và sát còn thô sơ bận rộn lắm lại 
gần năm pháp che lấp”, rồi chán nản không muốn có hai chi này nữa, lại suy xét 
đức tánh của ba chi trên là phỉ, an, định rất vi tế hơn, ráng chú tâm niệm ba chi 
ấy cho đến khi nào không cần tầm và sát nữa mà tâm vẫn nhập định được với ba 
chi kia là phỉ, an, định thì hành giả đã nhập vào nhị thiền (chồ này gọi là tầm và 
sát diệt - vitakavicãra nỉrodhà). 

Hành giả nào mà nhập nhị thiền bỏ luôn được hai chi tầm và sát thì định ấy thuộc 
về bên “loại tứ thiền” ( cattukkanaya ). 

Khi đã lão luyện năm pháp thuần thục trong nhị thiền rồi muốn niệm lên tam 
thiền thì phải suy xét rằng “Chi phỉ cũng còn thô sơ vì ở gần bên tầm và sát, chỉ 
có an và định thì vi tế nhỏ nhen hơn”, rồi cứ niệm lấy hai chi an và định cho đến 
khi nhập định được không còn phỉ nữa, chỉ có hai chi an và định, lúc ấy tâm đã 
nhập vào tam thiền (chồ này gọi là phỉ diệt). 


11 Năm pháp thuần thục là: 1) Ãvajjanavasĩ: thuần thục nhớ đến các chi thiền, 2) Samãpajjanavasĩ: thuần 
thục trong sự nhập định, 3) Adhitthanãvasĩ: thuần thục cách nguyện vọng là trong lúc nhập định hành giả 
muốn giữ thiền cho trụ lại 1 giờ hay 2, 3, 4, 5 giờ hoặc sáng đêm cũng đuợc như ý muốn, 4) Vutthãnavasĩ: 
thuần thục khi xả định, 5) Paccavekkhanavasl: thuần thục trong sự suy xét tội của chi thiền định trong 
mỗi cõi thiền. 




PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


22 


Khi đã thuần thục trong năm pháp vasĩ rồi, muốn niệm lên tứ thiền, phải suy xét 
rằng “Chi an cũng còn thô sơ vì gần phỉ, hễ có vui thì còn khổ, chỉ có tâm xả mới 
thiệt là quí báu cao thuợng hơn, rồi niệm lấy tâm xả cho đến khi nhập định đuợc, 
không còn có chi an nữa, chỉ có tâm xả và định mà thôi, lúc ấy tâm đã vào tứ 
thiền, chồ này gọi là “hơi thở diệt” ( assãsa passãsa nirodha ), vì khi hành giả 
nhập tứ thiền rồi thì hơi thở ra vô không còn nữa. 

Tất cả các cõi thiền này là pháp để thiêu đốt các pháp che lấp không cho chúng 
sanh thấy rõ con đuờng đi đến Niết-bàn nhu câu kệ ngôn rằng: “ Natthỉ jhãnam 
apahhasa natthĩ pahhã ạịỉĩãyino, ycimhỉ jhãnafíca pahhanca save nibbãna 
santike: thiền định không bao giờ có với nguời không trí tuệ; trí tuệ cũng không 
bao giờ có với nguời không có thiền định; nguời nào có thiền định và trí tuệ 
nguời ấy đã ở gần Niết-bàn vậy”. 


8. Tinh tấn ví như bánh xe ( cakkaviriyo ). 

Trong pháp xa có sự tinh tấn như bánh xe, lẽ thường xe nhờ có hai bánh mới 
lăn đi được, như thế nào, thì pháp xa là Bát chánh đạo mà tiến hóa lên được cũng 
nhờ có sự tinh tấn giúp sức, như chánh kiến là sự hiểu biết chon chánh mà được 
tiến triển cũng nhờ có sự tinh tấn luôn luôn ráng hiểu biết, cho đến chánh định 
được đầy đủ cũng do có sự tinh tấn trợ lực mới thực hành các pháp ấy xong. 

Năng lực của sự tinh tấn rất cần yếu trong nhiều chồ, như nói về sức lực dùng 
để nâng đỡ các đức lành thì gọi là “tấn lực” (yiriyabaỉa), nếu nói về vĩ đại to hơn 
các pháp thì gọi là “tấn căn” ( viriyindriya ), nói về của tài sản thì gọi là “tấn tài” 
( viriyadhana ), nói về pháp thực hành cho đến nơi giác ngộ thì gọi là “bồ đề tấn” 
(■viriya sambojjhanga ). 

Tinh tấn thuộc về loại “tạp tính” đồng phát sanh với 37 thứ tâm. 

Có hai thứ tinh tấn nữa là: thân tinh tấn (kãyikaviriya ) là sự siêng năng hành 
động do nơi châu thân, như ráng ngồi tham thiền hoặc ráng đi kinh hành v.v...; 
tính tinh tẩn (cetasikaviriya ) là sự siêng năng hành động trong tâm như ráng nhớ 
niệm đề mục thiền định v.v... hoặc là sự tinh tấn có bốn thứ như đã giải ở chồ 
chi thứ sáu của Bát chánh đạo phía trước. 

Nguyên nhân để phát sanh sự tinh tấn có mười một pháp là: 

— Apãya bhaya paccavekkhanatã - suy xét về sự ghê sợ bốn cảnh khố là suy 
xét rằng: “chúng sanh mà bị sa vào bốn đường khổ là súc sanh, atula, ngạ quỉ, 
địa ngục thường bị sự khổ não triền miên không bao giờ rảnh rang để thực 
hành cho đắc đạo quả được, khi suy xét như thế rồi phát sanh tâm sợ sệt kinh 
khủng bốn cảnh khổ ấy rồi ráng hành đạo cho đắc được đạo quả. Cũng như có 
một ông sa di trước kia là người thợ săn vào tu không bao lâu thối chuyển 
muốn hoàn tục, nhờ thầy dùng thần thông cho thấy lửa địa ngục, bèn phát tâm 



PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


23 


kinh sợ, ráng hành đạo hết sức tinh tấn là lúc đi kinh hành sợ buồn ngủ lấy cỏ 
khô làm cái vòng rồi nhúng nước để trên đầu cho lạnh đặng không buồn ngủ 
để hành đạo, còn khi ngồi thì thọc hai bàn chân trong chậu nước vì sợ ngủ 
quên, ông ráng tinh tấn hành như vậy cho đến khi đắc đến bậc A-na-hàm. 

- Ẵnisansa dassavitã - thấy sự lợi ích là thấy rằng tất cả thánh pháp là 4 đạo 4 
quả và 1 Niết-bàn không bao giờ tự đưa đến cho người lười biếng, chỉ phát 
sanh lên do nơi người cố gắng tinh tấn mà thôi. 

— Gamanavidhim paccavekkhanatã - suy xét con đường đi Niết-bàn là nghĩ 
rằng “Đức Phật, Độc giác Phật và các vị Thinh văn đệ tử Phật đã thực hành 
con đường nào mà đi đến Niết-bàn, con đường ấy người lười biếng không thể 
nào đi đến nơi được, chỉ có người siêng năng tinh tấn mới đi đến nơi được”. 

- Pinậapãta paccãyanatã : tư cách không dể duôi trong vật thực là suy nghĩ 
rằng: những người mà hộ độ vật thực ta hằng ngày đây không phải là thân 
bằng quyến thuộc hoặc là bầu bạn hay là tôi tớ chi ta, hoặc giả họ dâng vật 
thực đến ta họ cũng không nghĩ rằng sự sống của họ là do nhờ ta đâu. Nhưng 
vì họ nghĩ ta là người có giới hạnh và sự hành đạo cao thượng của ta sẽ đem 
lại cho họ nhiều phước báu nên họ mới dâng cúng cho ta. Mặc dầu Đức Phật 
có cho phép thọ lãnh vật thực của tín thí nhưng không phải để cho ta thọ thực 
cho thân thể được mập mạp, hay là để cho ta ngủ cho khỏe đâu, vì Ngài nghĩ 
rằng khi nhờ thọ thực đây để cho ta dễ dàng hành đạo cao thượng cho thoát 
khỏi khổ, chớ ta không nên dể duôi biếng nhác khinh khi vật thực của thí chủ, 
suy xét như thế rồi phát tâm lên tinh tấn hành đạo. Cũng như Đại đức 
Mahãmittta đang đi khất thực nghe một bà tín nữ biểu con gái sửa soạn vật 
thực cao quí như cơm nấu với sữa và mật đặng để bát cho mình, còn bà thì 
chịu nhịn ăn cơm với muối rau cũng được. Khi nghe vậy ngài phát tâm nghĩ 
rằng: “Ôi! Bà tín nữ này không phải là bà con thân quyến chi ta, tại sao lại sai 
con sửa soạn vật thực cao quí để dâng đến ta như thế, bởi vậy nếu ta lười biếng 
không ráng hành đạo thì không đáng thọ vật thực này”. Khi suy nghĩ xong 
ngài liền trở về chồ ngụ không dám dể duôi, ráng tinh tấn hành ‘minh sát tuệ’ 
cho đến đắc A-la-hán, vì không dám dể duôi vật thực của thí chủ dâng cúng 
cho. 

— Dãyajja mahatta paccavekkhanatã - suy xét về gia tài là suy nghĩ rằng “thất 
thánh sản” ( ariya drapya) là bảy báu của bậc thánh nhơn quí giá vô cùng, 
người dể duôi biếng nhác không thể nào thọ lãnh được, như con lười biếng 
không nghe lời giáo huấn của cha mẹ, thì cha mẹ từ bỏ đi, không cho lãnh lấy 
gia tài thế nào thì ta đây mà dể duôi biếng nhác cũng không thể nào thọ lãnh 
lấy bảy báu của bậc thánh nhơn ấy được. 12 


12 Bảy báu là: 1) Saddha: đức tin, 2) Sila: giới hạnh, 3) Hiri: hố thẹn tội lỗi, 4) Ottappa: ghê sợ tội lỗi, 5) 
Suta: nghe nhiều học rộng, 6) Cãga: dứt bỏ của ra bố thí, 7) Pannã: trí tuệ. 




PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


24 


— Satthu mahatta paccavekkhanatã - suy xét về Đức Phật là bực cao thượng, 
Ngài có nhiều phước báu lạ lùng siêu phàm xuất chúng, như khi Ngài giáng 
sanh vào thai bào, khi xuất gia, khi đắc đạo, khi chuyển pháp luân đầu tiên, 
khi thuyết pháp độ mẹ trên cung trời Đạo Lợi xuống thế gian Ngài hóa lưỡng 
thông để thắng bọn tà giáo, khi nhứt định tuổi thọ và khi nhập Niết-bàn đều 
làm cho mười ngàn thế giới ta bà rung rinh chuyển động hết sức lạ thường. Ta 
đây đã xuất gia theo Giáo pháp của Ngài là một bực siêu phàm xuất chúng như 
thế lại dám dể duôi lười biếng hay sao? 

— Jãti mahatta paccavekkhanatã - suy xét về dòng giống là suy nghĩ rằng: “Ta 
đây không phải là dòng giống thấp hèn vì ta đã xuất gia theo Phật giáo thì ta 
là con của Phật, em của ta là Ra-Hầu-La, cháu của vua Tịnh Phạn, cũng là 
dòng giống của Tiên vưong Okãkarãja, vậy ta không nên dể duôi biếng nhác 
như dòng giống thấp hèn. 

— Sabrahmacãrỉ mahatta paccavekkhanatã - suy xét về các bậc đồng đạo, là 
suy nghĩ rằng: các bậc Thinh văn đệ tử Phật như Xá-Lợi-Phất và Mục-Kiền- 
Liên mà đắc được thánh pháp cũng đều do nhờ có sự tinh tấn, nếu ta dể duôi 
lười biếng không ráng hành đạo như các bậc đồng đạo của ta, thì không thể 
nào ta đắc được các quả thánh ấy đâu. 

— Kusita puggala parivajjanatã - phải xa lánh người có tánh lười biếng. 

— Ẫraddha viriya puggala sevanatã - phải thân cận người có sự tinh tấn. 

— Tadaha muttatã - tư cách người có tâm xu hướng theo sự tinh tấn trong cả 
bốn oai nghi. 

Đặc tính của sự tinh tấn có hai điều là: đặc tánh chuyên cần (ussãha lakkhana) 
là cần mẫn không bỏ qua, luôn luôn tấn tới ví như loại cây cối có tánh cách tự 
nhiên mọc lên luôn luôn từ chút, từ chút không cần ai tiếp kéo nhổ cho cao lên; 
đức tánh nâng đỡ (upatthambha lakkhana ) là bảo bọc nuôi dưỡng tưong trợ các 
pháp lành không cho hư hoại cũng như cây nọc để chống đõ cái xe không cho 
xiên xẹo. 

Như câu Phật ngôn về pháp tinh tấn như vầy: Viriyabalo bhìkkhave ariya 
sãvako akusalam pajjahati kusalam bhaveti sãvajjam pajjahati anãvajjam 
bhãveti saddhammãnam naparihãyati: này các thầy tỳ khưu, các bậc thinh văn 
đệ tử Như Lai đều có sự tinh tấn làm sức lực để dứt bỏ các pháp ác và tăng trưởng 
các pháp thiện, diệt trừ các pháp tội lỗi và làm cho các đức lành được tăng trưởng 
thêm, các bậc ấy không khi nào bị sai lạc ngoài Giáo pháp của Như Lai. 


9. Xả tâm như khúc cây chêm cái ách (upekkhadhura samadhi). 

Trong pháp xa có tâm xả ví như khúc cây chêm, cũng như cái xe mà không có 
khúc cây chêm thì dầu cột dây cách nào thì cái gọng và cái ách cũng không vững 



PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


25 


vàng được vì bị nghiêng qua lắc lại luôn luôn, còn tâm xả cũng vậy là làm cho 
tâm được trung bình không vui không buồn đối với các cảnh giới tốt hay xấu đưa 
đến, và làm cho đức tin và trí tuệ được vững vàng. 

Tâm xả có nhiều thứ nhiều loại, nhưng chồ này cốt yếu giải về tâm xả trong 
các “phối hợp pháp”, nhưng trong Thanh tịnh đạo giải có sáu thứ tâm xả gọi là 
“xả tổng hợp pháp” ( tatra majjhattupekkhã). 

Nói về tâm xả có sáu thứ là: xả tâm trong lục căn (chalahgupekkhã ) là khi nào 
lục căn tiếp xúc với lục trần tốt hay xấu, vừa ý hay không, tâm cũng vẫn thản 
nhiên, quân bình không vui không khổ, chỉ có sự ghi nhớ và biết mình thôi; xả 
tâm trong phạm hạnh (brahma vihãrupekkhã ) là tâm xả đối với tất cả chúng sanh 
và pháp hành vi trong khi nhập định về tâm xả của bốn pháp vô lượng tâm là (từ, 
bi, hỉ, xả); xả tâm trong bồ đề xả (boịịhahgupekkhã) là khi niệm theo bảy nhân 
sanh quả bồ đề đến khi tâm vào đến bồ đề xả (nhằm thứ bảy của Thất giác chi); 
xả trong tất cả 'Hông hợp pháp - sahajatadhãmmcT (tatra majjhattupekkhã) ; xả 
tâm trong thiền định Ụhãnupekkhã ) là khi nào hành giả đã nhập tứ thiền rồi thì 
tâm không có vui hay khổ chi cả, chỉ có xả tâm quân bình mà thôi; xả thanh tịnh 
(parisuddhupekkhã ) là tâm xả của các bậc A-la-hán rất trong sạch và yên lặng 
không còn bận rộn đến sự diệt trừ các pháp nghịch là phiền não nữa. 

Nguyên nhân phát sanh tâm xả có năm là: 

- Satta majjhattatã - tâm quân bình đối với chúng sanh có hai chi là: 
kammassakatã paccavekkhana - suy xét về chúng sanh đều có cái nghiệp là 
của ta, họ sanh hay tử cũng tùy theo duyên nghiệp của họ, ta không nên quyến 
luyến theo chúng sanh ấy; nissata paccavekkhana - suy xét về sự vô ngã là 
nghĩ rằng: “Neu suy xét cho vi tế thì trong thân chúng sanh ấy cũng không 
phải là người hay thú, chỉ là nơi phối hợp lại của các nguyên chất vậy thôi, họ 
chỉ là một vật rồng không chẳng có ta chồ nào cả. 

- Sahkhãra majjhattatã - tâm quân bình đối với các pháp hữu vi, có hai chi là: 
asãmikabhãva paccavekkhana - suy xét về pháp hữu vi đều vô chủ, như y ta 
mặc đây nó tự nhiên lần lượt thay đổi màu sắc, cũ hư rồi rách nát sẽ thành một 
tấm vải chùi chân, nếu y này mà có chủ thật thì sao không ngăn cản y ấy lại 
đừng cho hư hoại (y cũng thuộc về pháp hữu vi là do sự tạo ra); 
tavakãỉikabhãva paccavekkhana - suy xét về vật mượn của người là suy xét 
rằng “các pháp hữu vi, như y chẳng hạn đều là vật tạm mượn của người, vì vật 
mượn thì không thể làm chủ lâu dài được phải trả lại cho họ”. Khi suy xét như 
thế thì tâm sẽ xả hết trong các pháp hữu vi. 

- Satta sahkhãra kelãya na puggala parivajjanatã - phải xa lánh người có tâm 
quyến luyến gìn giữ chúng sanh và các pháp hữu vi. 



PHÁP XA cDAMMMA YẪNA) 


26 


Giải rằng: “Người nào dù xuất gia hay tại gia chẳng hạn, như người tại gia thì 
quyến luyến thân thiết với vợ con mình. Còn bậc xuất gia thì chỉ có thân thiết 
quyến luyến theo các đệ tử mình, hoặc là các thầy tỳ kheo hay sa di cùng một 
thầy với mình thôi, hoặc là có khi tự giặt y, nhuộm y, cạo đầu, đốt bát cho các 
học trò mình, khi các vị ấy đi đâu vắng chút ít, thì ngó dớn dác tìm coi, miệng 
thì lầm thầm rằng “ông sa di hay tỳ khưu này đi đâu kìa”, hoặc có khi ai hỏi 
mượn học trò mình đi cạo tóc giùm thì trả lời rằng “mượn mấy ổng khó lắm, 
chính tôi đây còn không dám sai mượn thay”, người có tư cách quyến luyến 
như thế gọi là gìn giữ bảo bọc chúng sanh. Còn như người nào mê thích săn 
sóc y bát, bàn ghế chén ly và các vật dùng xài v.v... không cho ai rờ đụng 
được, như có ai mượn thì nói thế này thế kia hoặc là nói thoái thác rằng: “cho 
ông mượn sao được, tôi đây còn không dám dùng xài thay, người có tư cách 
như thế gọi là quyến luyến gìn giữ các pháp hữu vi (pháp hành). 

— Satta sankhãra majjhatta puggala sevenatã - phải thân cận người có tâm xả 
đối với chúng sanh và pháp hữu vi. 

- Tadadhi muttatã - tư cách người có tâm xu hướng và vui thích sự xả tâm 
trong bốn oai nghi. 

Năm pháp này là nguyên nhân làm cho phát sanh lên tâm xả. 


10. Tri túc như dây cột cái ách vói cổ thú ( anicchaparivanam ). 

Trong pháp xa có tri túc là sự không tham muốn ví như sợi dây cột ách cho 
dính với cổ con thú, mới kéo cái xe đi được, giữ con thú cho dính với cái ách, 
cũng như tri túc để cột tất cả các pháp lành cho trụ trong thân tâm. 

Sự tri túc, theo trong chú giải thì chính là sự ít tham muốn của các bậc xuất 
gia có ba trường hợp là: tri túc trong sự vui thích (sakasantosa ) nghĩa là khi bốn 
món vật dụng, y, bát, chồ ở, thuốc men phát sanh lên đến thầy tỳ khưu thì nên 
suy nghĩ rằng “trong lúc xuất gia thầy ta có dặn phải nuôi mạng sống bằng sự đi 
khất thực xin ăn, dầu người cho vật ngon hay dở, tốt hay xấu, cung kính hay 
không, mình cũng chẳng nên tỏ thái độ khen chê, hoặc bất bình trong khi đương 
thọ lãnh, là họ cho cách nào chẳng hạn cũng vui lòng thọ lãnh”; tri túc trong vật 
dụng đã được (santasantosa ) là vật chi mà mình đã được rồi, dầu ít nhiều, tốt xấu 
cách nào, cũng không có ý muốn tìm thêm ngoài vật ấy ra, và ráng đè nén sự 
tham muốn quá độ, chỉ vui thích với vật dụng mà mình đã được ấy; tri túc bình 
đẳng (sama santosa) là trong khi tiếp xúc với nghịch cảnh, tâm cũng không tỏ vẻ 
bực tức, phiền muộn, hoặc khi tiếp xúc thuận cảnh, tâm cũng không mê thích 
quên mình, tâm luôn luôn quân bình vui thích trong mọi trường hợp. 

Trong mồi món vật dụng đều có ba hạng in nhau là: đắc lợi tri túc iyathã ỉãbha 
santosa ) là thầy tỳ kheo trong Giáo pháp khi đã được y rồi, dầu tốt hay xấu, cũng 



PHÁP XA cDAMMMA YẪNA) 


27 


vẫn vui lòng dùng xài y ấy, dầu có ai đem y khác tốt hơn đến dâng, cũng không 
muốn lãnh nữa, chỉ vui thích với y mình đã có ấy thôi; sức khỏe tri túc iyathã 
bala santosa) là khi thầy tỳ kheo có bịnh hoặc y dày, nặng, sợ bịnh sẽ tăng lên, 
mới đem y dày tốt của mình mà đổi lấy y mỏng xấu hơn của vị khác để dùng tùy 
sức khỏe của mình khi có bệnh; phàm hạnh tri túc iyathã sãrũpa santosa) là thầy 
tỳ kheo mới tu còn nhỏ hạ mà đuợc nguời dâng y quí giá tốt đẹp bèn nghĩ rằng 
“y này đáng cho các vị Đại đức có nhiều phuớc lành cao thuợng thọ dụng, còn 
ta dây mới tu ít phuớc đức, không đáng mặc y quí giá này”, nghĩ nhu thế rồi đem 
bỏ y ấy cho vị khác, còn mình thì đi kiếm vải nguời bỏ nơi đống rác đem làm y 
mà mặc tùy theo phẩm hạnh của mình. 

Mồi món vật dụng đều có ba hạng tri túc trong bốn món vật dụng là: y phục, vật 
thực, chồ ở, thuốc chữa bệnh thành ra muời hai pháp tri túc, các bậc trí tuệ nên 
hiểu ba món vật dụng khác cũng tuơng tợ nhu sự tri túc trong y phục. 

Sự tri túc không phải chỉ trong bốn món vật mà thôi, dầu thầy tỳ kheo có vui 
thích đến bát vật dụng ( atthaparikkhara ) là: 3 tấm y, 1 bình bát, 1 con dao cạo, 
1 ống đựng kim, 1 sợi dây lung, 1 bình lọc hay 1 vải lọc nuớc cũng gọi là tri túc 
vậy. 

Thầy tỳ kheo nào có sự tri túc, khi muốn đi nơi nào cũng dễ dàng, vì chỉ có các 
món ấy dính theo mình mà thôi cũng nhu loài chim muốn bay đi đâu cũng tự do 
chỉ đem theo có cặp cánh là bận rộn. Thầy tỳ kheo ấy gọi là bậc tri túc, hay là 
bậc ít tham muốn, hoặc gọi là bậc không tham cũng đuợc. 

về phần thiện tín thì nên tri túc trong tình dục theo ngũ trần, là chỉ vui thích với 
vợ con mình mà thôi, chớ không có ý muốn đuợc nguời thiếp khác nữa. 

Sự tri túc là một đức tánh sẽ đem lại những điều lợi ích và an vui cho tất cả 
Chu Thiên và nhân loại, cũng như có câu Phật ngôn rằng “ Sakacittamdamaya 
mãnena ỉtaritarena santuịthena ỉũkhena pỉca santutthena nãhnarn patthera 
sabahum itaritarena santutthĩ sãmahham paripũrati : Thầy tỳ kheo khi đã dạy dồ 
tâm mình đuợc rồi là bậc có tri túc trong tứ vật dụng dầu tốt xấu, dở ngon, ít 
nhiều chi, tâm cũng không mong mỏi đuợc món khác, chỉ vui thích và điều độ 
với vật mà mình đã đuợc”. 

Sự tri túc này theo trong chú giải bộ kinh Hạnh phúc ( Mahgalasutta) có bốn 
điều tri túc (là sự ít khoe khoang hay là ham muốn): 

- Paccãỵa santosa - tri túc trong bốn món vật dụng nhu đã giải. 

- Pariyatti santosa - tri túc trong pháp học là kinh luật mình hiểu biết. Nhu 
thầy tỳ khuu thông hiểu tạng kinh, tạng luật hoặc tạng luận, một trong tạng 
nào, hoặc thông suốt cả nhị tạng hay tam tạng, nhung khi đi chồ nào không có 
ai biết mình là nguời thông hiểu nhiều kinh luật, mình cũng không có ý muốn 
khoe khoang cho nguời biết, trừ phi khi nào có nguời biết rồi hoặc họ hỏi thì 



PHÁP XA cDAMMMA YẪNA) 


28 


mới tùy tiện mà trả lời thôi, như ông sa di Revata Kumãra thông hiểu cả tam 
tạng, có một hạ ông nhập một chồ, mà không ai biết ông là bậc thông hiểu 
kinh luật nên họ không hề khi nào hỏi kinh hay là thỉnh ông thuyết pháp nói 
đạo chi cả, nhưng ông cũng không khi nào tỏ vẻ cho họ biết mình là một vị 
pháp sư, đến khi ra hạ có Đức Phật và Đại đức Xá-Lợi-Phất tới chồ ông, người 
trong xứ mới thỉnh Đại đức Xá-Lợi-Phất thuyết pháp, ngài biểu thỉnh ông sa 
di, ai nấy đều ngạc nhiên khi nghe ông Revata thuyết pháp rất hay, nhưng trái 
lại họ bất bình, phiền ông sao nhập hạ ở đây lâu rồi mà không cho họ biết, 
nhân cớ ấy Đức Phật bèn giảng cho biết rằng: ông là một bậc có tri túc trong 
pháp học rất cao thượng vậy. 

- Dhũtanga santosa - tri túc trong pháp đầu đà là thầy tỳ khưu khi đã nguyện 
pháp đầu đà nào rồi thì không hề có ý muốn khoe khoang cho ai biết, dầu cho 
các bậc xuất gia đồng đạo với nhau cũng không nên cho biết, như có hai thầy 
tỳ khưu là anh em ruột, một hôm ông em đi khất thực, được món ăn cao quí 
muốn để dâng cho ông anh, nhưng ông anh đã đi bát về thọ thực đã xong rồi, 
ông em không biết ông anh đã nguyện giữ đầu đà ăn một bữa, đem vật thực 
ấy lại cố nài cho ông anh ăn, ông anh không lãnh mà ăn nữa, ông em bèn nói 
hay là ông anh đã nguyện pháp đầu đà ăn một bữa thôi, ông anh mới nghĩ rằng 
“Neu ta không lãnh mà ăn nữa thì em ta sẽ biết ta là người giữ pháp đầu đà, 
vậy ta lấy ăn đừng cho em ta biết được rồi sau sẽ nguyện lại”, nghĩ xong ông 
lãnh thọ thực như thường vì không muốn cho em biết mình nguyện đầu đà. 

- Pativedha santosa - tri túc trong pháp đã giác ngộ là thầy tỳ kheo ít sự khoe 
khoang ham muốn dầu mình đã đắc thiền hữu sắc hoặc vô sắc, hay là đã đắc 
đạo quả Niết-bàn rồi nhưng rất tri túc không cho ai biết mình đã đắc pháp cao 
thượng, dầu cho bậc xuất gia đồng đạo mình cũng không có ý muốn khoe 
khoang cho hay. 

Sự tri túc là một pháp lành để làm cho bậc xuất gia được đầy đủ những đức 
tánh cao thượng vậy. 


11. Sự nhẫn nại 0 khanti ). 

Lẽ thường người ta chiến đấu với quân địch phải mặc thêm hộ thiết giáp mới 
có thể che chở được những khí giới của quân địch không chạm nhầm thân thể 
được như thế nào thì hành giả ra chinh chiến với quân địch là phiền não cũng 
phải mặc bộ thiết giáp là sự nhẫn nại ( khanti ) để che chở những khí giới là lời 
nói của kẻ khác, mới chống cự lại với quân địch là phiền não được. Sự nhẫn nại 
ví như bộ áo thiết giáp (tĩtikkhã camma sannaho) khi đã phát sanh lên trong thâm 
tâm người nào rồi thì người ấy có thể nhịn được tất cả lời nói chẳng lành của kẻ 
khác, hoặc có thể đè nén lòng sân hận của mình đối với kẻ nghịch. 



PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


29 


Như có một kiếp Đức Phật Thích Ca còn làm một vị Bồ-tát, kiếp ấy ngài làm 
vua, có một vị quan ngoại tình với hoàng hậu mới âm mưu bắt Ngài và một ngàn 
ông quan khác đem đi chôn sống, đến lúc tối những con chó đến bươi để ăn thịt, 
nhờ đó mà Ngài thoát chết và cứu luôn một ngàn vị quan kia, khi về trào song 
tâm Ngài cũng vẫn thản nhiên không oán thù mà làm hai vị quan ấy do nhờ sự 
nhẫn nại ba-la-mật của Ngài. Vì vậy nên Đức Phật mới cho pháp nhẫn nại là một 
pháp dùng để thiêu đốt các tội lỗi và phiền não. 

Như trong kinh Pãli có nhiều kệ ngôn khen ngợi sự nhẫn nại rằng: “ Khanti 
paramam tapotĩtikkhã: nhẫn nại là một pháp rất quí báu dùng để thiêu đốt các tội 
lỗi”; “ sĩlasamãdhi gunanãm khanti padhãna kãrancim sabbepỉ kusalãdhammã 
khantỵã yeva vuddhantỉte: sự nhẫn nại là pháp rất quan trọng để nâng đỡ giới và 
định, tất cả các pháp thiện cũng do nơi sự nhẫn nại mà phát sanh lên”; 
“kevaỉãnampi pãpãnam khanti mũlam nỉkantatỉ garaha kalahãdỉnam mũlam 
khanati khantỉko: sự nhẫn nại có thể cắt đứt gốc rễ của các tội lỗi, hoặc là dùng 
đế đào tận cả gốc rễ của các điều tội lồi”; “ khanti dhirassa lankãro khantỉ tapo 
tapassino khanti balam vayatĩnam khantỉ hỉta sukhãvahã: sự nhẫn nại là đồ trang 
điểm của bậc tri thức, sự nhẫn nại là một pháp để thiêu hủy các điều tội ác, sự 
nhẫn nại là lực lượng của người hành đạo, sự nhẫn nại sẽ đem lại điều lợi ích và 
an vui cho người”; “khantỉko metavã ĩãbhĩ yassasĩ sukhasĩlavã piyo 
devamcinussãnam manãpo hotỉkhantỉko: người có sự nhẫn nại thường được nhiều 
bạn lành, danh lợi và sự an vui; Chư Thiên và nhân loại thường thương yêu ưa 
mến người ấy”; “ attãnopỉ paresanca atthãva hova khantỉko sagga 
mokkhagamam maggarn ãruỉho hoti khantỉko: người có sự nhẫn nại sẽ đem lại 
sự lợi ích cho mình và cho người khác; người nhẫn nại đương bước chân lên con 
đường để đi đến cõi thiên đàng và Niết-bàn vậy”; “ satthuno vacanovãdam karoto 
yeva khantỉko paramãya ca pũịãya jinam pũjeti khantỉko: người nhẫn nại mới 
thật là thực hành theo lời giáo huấn của Đức Phật và người ấy gọi là cúng dường 
Ngài bằng lễ vật quí báu là sự nhẫn nại vậy”. 

Chồ nói sự nhẫn nại là sự nhịn chịu trong sự lạnh sự nóng, muồi, mòng, gió, 
nắng, rắn nhỏ rắn lớn và tất cả sự khổ não đã phát sanh lên các cách nào cũng 
vẫn nhịn chịu không sờn lòng nao núng, cũng như người có sự tinh tấn ráng làm 
các thứ phước lành, như khi ngồi nghe pháp hay tham thiền, dầu trong lúc ấy có 
sự rủi ro tai hại thế nào cũng ráng chịu cho đến khi làm xong phận sự hay đạt 
được sự lợi ích mới nghe, hoặc là bị kẻ thấp hèn hơn mình khinh khi chê bai nói 
xấu mình, nhưng cũng vẫn đè nén nhịn chịu không cho sự sân hận phát sanh, 
người ấy mới thật là nhẫn nại quí báu cao thượng vô cùng. 

Như có câu kệ ngôn của vị đạo sĩ tên Saraốga nói rằng: “ Bhayãhi setthassa 
vacokhametha, sãrambha hetũ pana sadisassa yocidhahimnassa vacokhametha 
etam khanti uttamãhu santosa : nhẫn nại lời nói của người quyền thế hơn mình, 
là vì sợ người mà nhẫn nhịn còn nhẫn nại với người ngang hàng mình là vì sợ 



PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


30 


sanh điều tội lỗi trong sự cãi cọ, như thế không phải là thật nhẫn nại đâu; người 
nào mà nhẫn nại được lời nói thóa mạ của kẻ thấp hèn hơn mình (thấp hèn về 
quyền thế của cải, dòng giống, sắc đẹp) người ấy mới gọi là nhẫn nại cao thượng 
quí báu khó làm vậy. 

Hơn nữa, người nào chịu nhịn được những sự đánh đập, chửi mắng, chém đâm, 
hay là giết luôn sanh mạng của mình cũng không có lòng sân hận đối với người 
ấy, trái lại vẫn bình tĩnh, nhẫn nại như thường, như thế gọi là nhẫn nại ba-la-mật 
iparãmi ) vậy. Có câu Phật ngôn rằng: “ Akkosamvadha bandhanca adutthoyoti 
tikkhati khantibalam baĩãnỉkam tumharn brũmỉ brãhmanantỉ: người nào không 
có lòng hãm hại hoặc phá hoại đến chúng sanh và pháp hành lại nhẫn nại được 
10 điều chửi mắng 13 của người, muốn thắng hơn mình hoặc đánh đập mình, Như 
Lai gọi người ấy đã có sức lực trong sự nhẫn nại là bậc Bà-la-môn vậy (chồ này 
Ngài ám chỉ là bậc A-la-hán). Đặc tánh của sự nhẫn nại là nhịn chịu không cho 
tâm sân hận phát sanh lên. 

Người có sự nhẫn nại sẽ được nhiều điều lợi ích và có thể đắc được các pháp cao 
thượng là đạo quả Niết-bàn. 

Sự nhẫn nại có năm phước báu (sự lợi ích) là: được Chư Thiên và nhân loại 
thương mến Ịpiyo manãpo); không có gây nhiều oán thù, oan trái (na 
verabahulo)', không có gây nhiều tội lỗi (na vajjabahulo)\ khi sắp chết không 
loạn tâm (asammuịho) (là tâm có sự bình tĩnh và ghi nhớ); khi chết được sanh về 
nhàn cảnh (sugatĩ). 

Người có sự nhẫn nại sẽ được năm quả báo như trên. 


12. Không hãm hại, không thù oán, thanh tịnh. 

Khi hành giả đã bước lên xe pháp có đủ các món phụ tùng lại có sự ghi nhớ 
như người đánh xe quay đầu trực chỉ về phía Niết-bàn, sự ghi nhớ lại có phận sự 
luôn luôn chiến đấu chống cự với quân địch là phiền não đến cản đường không 
cho xe tiến đến nơi nhất định. 

Vấn: Cái chi gọi là quân địch? Có mẩy thứ? 

Đáp: Quân địch đây là ám chỉ các pháp tương đối với pháp thiện, có trạng thái 
ngăn cản chúng sanh không tiến đến nơi giải thoát; quân địch ấy có năm thứ là: 
sự sân hận (dosa)\ sự hãm hại người (vihimsa)', sự chung chạ với phe đảng (đám 
đông) (ganasanganika)', sự lẫn lộn với phiền não (kdesasanganika)', tất cả pháp 
ác (sabbã kusala). 


13 1) Chửi mắng là đồ ăn cướp, 2) là kẻ ác, 3) là người si mê, 4) là con la, 5) là con bò, 6) là con lừa, 7) 
người như địa ngục, 8) là súc sanh, 9) là người không thế sanh về nhàn cảnh, 10) là người phâi sa đọa 
cảnh khô. 




PHÁP XA cDAMMMA YẴNA) 


31 


Năm pháp này có tánh cách ngăn trở và phá hoại không cho tâm chúng sanh vui 
thích theo pháp thiện mà thực hành theo Bát chánh đạo cho đến nơi diệt khổ, khi 
nào đã thắng được các pháp nghịch này rồi thì mới dễ dàng thẳng đến Niết-bàn. 
Nhưng nếu muốn dứt bỏ hoặc là thắng các pháp nghịch này thì phải có đủ năm 
món khí giới cho tinh xảo mới đương cự lại được. 

Năm thứ khí giới ấy là thế nào? Năm thứ là: sự không thù oán ( abyãpãdo ) tức 
là tâm bác ái (mattã); sự không hãm hại ( avihimsã ) tức là tâm bi ai ( karunã ); thân 
thanh tịnh ( kãyaviveko ); tâm thanh tịnh ( cittavivekoỵ phiền não thanh tịnh 
(upadhiviveko). Năm pháp này giống như năm món khí giới tinh xảo để đương 
cự mà trừ diệt quân địch phải vỡ tan thua bỏ chạy. Vì mồi món khí giới dùng để 
đối trị lại với mồi quân địch. 

— Món khí giới thứ nhất là không thù oán tức là tâm bác ái, thương mến đến 
tất cả muôn loài không có lòng hãm hại hay là phá hoại đến các vật hữu tri hay 
vô tri cho hư hại. Vì bên quân địch là sự thù oán còn có bè bạn khác nữa là: 
hung dữ (kodho ) là tỏ thái độ hung tợn làm dữ la ó nhưng chưa hãm hại ai; sân 
hận (doso ) là có tư cách hãm hại, tàn sát chúng sanh và pháp hành cho tiêu 
hoại; oán cừu (upanãho ) là gây oan trái suốt đời không nguôi, nhưng lại tỏ 
thái độ vui vẻ ưa mến như thường chờ khi có dịp mới trả thù cho được mới 
thôi, cũng như chuyện vợ lớn và vợ bé gây thù kết oan trái với nhau nhiều kiếp 
hại qua hại lại cho đến khi gặp Đức Phật ngài mới gỡ oan trái ấy cho, từ đó sự 
cừu oán mới dứt; hãm hại (byãpãdo ) là có tính cách hiềm thù ngấm ngầm 
không tỏ vẻ hung dữ liền khi ấy, để chờ lừa dịp sau này sẽ hãm hại cho được 
như ý muốn. 

Tất cả bốn pháp ác này do nhờ sự không sân hận hay là lòng bác ái mới dứt 
bỏ mà thắng được, cũng như chuyện của cô Uttarã là một tín nữ trong Phật 
giáo có chồng về nhà bá hộ tà kiến không tin tưởng Phật pháp. Từ khi về nhà 
chồng thì không có dịp được làm điều phước thiện, cô mướn một cô gái giang 
hồ để hầu chồng thế cho mình trong nửa tháng đặng cô có rảnh rang đi làm 
phước. Cô kia khi ở với chồng người ít lâu lại tham muốn đoạt chồng người 
để làm chủ, nên lập mưu hãm hại cô chủ nhiều lần nhưng vô hại, sau cùng 
mướn người lấy nước đang sôi mà chế lên mình cô Uttarã nhưng cô không có 
lòng sân hận thù oán, lại tội nghiệp thương xót đến cô kia, nên nước ấy trở nên 
mát như nước lạnh, cô kia hoảng hồn biết đã có lỗi nhiều bèn đến tạ tội mà xin 
cô xá lồi cho, cô Uttarã bèn dẫn cô kia vào chùa bạch cho Đức Phật nghe hết 
đầu đuôi. Nhân dịp ấy, Ngài bèn giảng rằng: “ Akkodhena jine kodham, 
asãdhum sãdhunã jỉne, jỉne kadarỉyam dãnena saccenãsika vadinam: người 
không sân hận thắng được người sân hận, người có lòng tốt thắng được người 
lòng xấu xa, người rộng rãi (bố thí) thắng người bởn xẻn, người chân chánh 
thắng được người tà dại không ngay”. 



PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


32 


Khi hành giả có tâm không thù oán tức là lòng bác ái rồi thì cũng như món khí 
giới tinh xảo để đương cự lại với quân địch là sân hận phải thua ngay. 

- Món khí giới thứ nhì là không hãm hại ( avihamsa ) là sự không tàn phá, hiếp 
đáp, làm hư hoại đến chúng sanh và pháp hành tức là lòng bi ai (karunã ) để 
đương cự lại với quân địch là sự hãm hại như đánh đập giam hãm, chặt tay 
chân, hay là phá hoại các pháp hữu vi cho hư hao không dùng xài được, khi 
có tâm bi ai thì sẽ thắng được quân địch một cách dễ dàng. 

- Món khí giới thứ ba là thân thanh tịnh ( kayaviveka ) như một ít hành giả tự 
suy xét thấy rõ tội lồi trong sự chung chạ, lộn xộn với phe phái là bè đảng đám 
đông người sẽ làm cho thân tâm ta bận rộn tiếp xúc với nghịch cảnh do sự 
nghe sự thấy thì làm sao cũng bị nóng nảy, sân hận, bất bình phát sanh lên, 
nên khó mà gìn giữ tâm cho thanh tịnh tốt đẹp được. Khi hành giả nghĩ đến 
những tội lỗi như thế mới chán nản rời bỏ phe đảng đông người tìm nơi thanh 
vắng ở một mình thì tự nhiên sẽ được thân thanh tịnh như món khí giới để 
đương cự lại với quân địch là sự chung chạ theo đám đông người. 

Sự chung chạ bận rộn theo phe đảng là tâm quyến luyến dứt bỏ không được, 
có năm điều là: ditthi samsagga - quyến luyến với sự thường thấy; savana 
samsagga - quyến luyến với sự thường nghe; samullãpa samsagga - quyến 
luyến với lời nói chuyện vãng (nhất là nói với phụ nữ); paribhoga samsagga 

- quyến luyến theo các món dùng xài đụng chạm như chồ nằm ngồi, sự ăn mặc 
v.v...; kãya samsagga - quyến luyến với sự đụng chạm thân mình với nhau, 
như sự quen đùa giỡn hay là đấm bóp cho nhau. 

Khi hành giả đã xa lánh rời bỏ các sự quyến luyến như trên rồi tìm nơi thanh 
vắng ở một mình thì gọi thân thanh tịnh. 

- Món khí giới thứ tư là tâm thanh tịnh (citta viveka) là trạng thái của tâm yên 
lặng do nhờ bát thiền là bốn cõi thiền hữu sắc và bốn cõi thiền vô sắc (coi chồ 
thiền định phía trước) vì thiền định là pháp dùng để đè nén vọng tâm và các 
pháp che lấp không cho phát sanh lên, tâm được yên lặng do nhờ bát thiền gọi 
là tâm thanh tịnh như món khí giới để trừ phiền não, như trong Pãli có nói: 
“Citta vivekena kilesa sangnaikam vijjihati: diệt trừ được các phiền não do 
tâm thanh tịnh vậy”. 

- Món khí giới thứ năm là phiền não thanh tịnh (upadhi viveka ), phiền não là 
pháp vương vấn, ràng buộc, cột trói thân tâm chúng sanh phải bị luân chuyển 
trong vòng sanh tử luân hồi, phiền não này có mười thứ là: tanhũpadhỉ - ái 
dục là phiền não vấn vương (ràng buộc); ditthũpadhi - kiến thức là phiền não 
vấn vương; kỉlesũpadhi - sự nhơ bẩn trong tâm là phiền não vấn vương; 
kammũpadhỉ - nghiệp là phiền não vấn vương; duccaritũpadhi - pháp ác là 



PHÁP XA cDAMMMA YẨNA) 


33 


phiền não vấn vương; ãhãrũpadhi - vật thực là phiền não vấn vương 14 ; 
patighũpadhi - bất bình là phiền não vấn vương; catuppãdinna dhãtũpadhi — 
bốn điều chấp là phiền não vấn vương 15 ; chaviMãnakãyũpadhi - lục thức là 
phiền não vấn vương; chãjjhatti kãyatanũpadhi - lục căn là phiền não vấn 
vương. 

Khi hành giả đã diệt được mười điều phiền não này rồi thì gọi là phiền não 
thanh tịnh là món khí giới để diệt trừ tất cả các pháp ác, như có câu Pãli rằng: 
“Upadhỉ vỉvekena sabbã kusalam vijjhati: diệt tận cả các pháp ác do nhờ phiền 
não thanh tịnh”. 

Như thế thầy tỳ khưu là bậc thinh văn đệ tử Phật khi biết rõ sự thực hành như 
thế nào để diệt trừ phiền não rồi thì không còn vui thích theo sự lễ bái cúng 
dường và danh lợi, lại cố gắng thực hành theo các pháp thanh tịnh ấy cho đến 
khi diệt được các quân địch là pháp đối phương phải vỡ tan thua chạy hết. 

Năm pháp đối trị là: mettãya dosam vijjhati - diệt trừ sự sân hận do lòng bác 
ái; karunãya vihimsam vijjhati - diệt trừ sự hãm hại do lòng bác ái; kãya vỉvekena 
ganasanganikam vijjhati - diệt trừ sự lộn xộn chung chạ với phe đảng do thân 
thanh tịnh; citta vivekena kilesa sanganikam vijjhati - diệt trừ sự lẫn lộn chung 
chạ với phiền não do tâm thanh tịnh; upadhi vivekena sabbãkusalam vijjhati - 
diệt trừ tất cả các pháp ác do phiền não thanh tịnh. 

Dứt trừ năm món khí giới để diệt trừ quân địch. 

Kết luận. 

Pháp xa này đức Thích Ca Mâu Ni thuyết ra nhân vì Đại đức Ãnanda thấy cái 
xe của vị bà-la-môn tên Jãnussoni mới về bạch hỏi Phật nên Ngài mới dùng Bát 
chánh đạo để làm cái xe pháp cho hành giả lên đánh đi đến cõi Niết-bàn, nhưng 
cũng phải cần có các món phụ tùng khác như bộ thiết giáp là pháp nhẫn nại mặc 
vào mình để che chở khí giới của quân địch không cho phạm nhầm v.v... khi ấy 
hành giả mới chiến đấu với quân địch để lướt xông đến cõi an vui bất diệt, cũng 
như câu kệ ngôn Pãli nói rằng: “ Etadattanisambhũtam dhamma yanam 
anuttaram niyyantỉ dhĩrã lokamhã annadatthu jayam jayati: Pháp xa này đã có 
trong thân tâm thì người ấy sẽ chiến thắng quân địch là ái dục phiền não mà thẳng 
đến cõi Niết-bàn an vui bất sanh bất diệt và sẽ thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi 
chẳng sai vậy. 

-CHUNG- 


14 Vật thực có 4 thứ là: 1) Vật thực ta ăn được như cơm bánh, 2) Sự tiếp xúc là vật thực của Thọ, 3) Tâm 
thiện ác là vật thực cho sự đầu thai, 4) Thức là vật thực đế phát sanh danh sắc. 

15 1) Chấp theo ngũ trần, 2) Chấp theo kiến thức, 3) Chấp theo lệ cúng tế, 4) Chấp ngũ uấn này là cái 
“Ta”. 




PHÁP XA cDAMMMA YẴNA) 


34 


Soạn xong tại cần Chề mùa thu năm Bỉnh Thăn 1956 - Phật lịch 2500. 


Dasa Dhamma Suttapãtho - Quán Tưởng về Thập Pháp 

Bậc xuất gia phải thường thường quán tưởng về mười pháp như vầy: 

1. Vevanna yamhi ajjhũpagato: hình dáng ta đây khác hơn kẻ thế. 

2. Parappatibaddhã me jĩvikã: sự nuôi mạng sống ta đây đều do nhờ kẻ khác. 

3. Anno me ãkappo karanĩyo: sự hành vi do thân khẩu của ta phải hơn kẻ thế. 

4. Kacci nu kho me attã sĩlato na upavadati: ta đây có thể khinh bỉ ta vì giới 
hạnh không trong sạch chăng? 

5. Kacci nu kho mam anuvicca vinnũ sabrahmacãrĩ sĩlato na upavadanti: các 
bực triết hạnh có trí tuệ đã xem xét đến ta, có thể khi dể ta vì giới hạnh 
không trong sạch chăng? 

6. Sabbehi me piyehi manãpehi nãnãbhãvo vinãbhãvo: thế nào ta cũng phải 
chia lìa người và vật mà ta có lòng thương yêu, ưa mến. 

7. Kammassakomhi kammadãyato kammayoni kammabandhu 
kammappatisarano, yam kammam karissãmi kalyãnam vã pãpakam vã 
tassa dãyãdo bhavissãmi: ta có cái nghiệp là của ta, nơi cho quả ta, nơi sanh 
ra ta, là thân quyến ta, nơi ta nương nhờ, ta tạo nghiệp nào lành hoặc dữ 
thì ta phải hưởng lấy quả ấy chẳng sai. 

8. Kathumbhũ tassa me rattindivã vĩtipatanti: ngày và đêm đưa qua thấm 
thoát ta đã làm được việc gì (nhất là hành đạo) chưa? 

9. Kacci nu khoham sunnãgãre abhiramãmi: ta đây có thích ở nơi thanh vắng 
chưa. 

10. Atthi no kho me uttarimanussa dhammo? Alamariyannãnadassana viseso 
adhigato? Soham pacchimekãle sabrahmacãrĩhi puttho na maốku 
bhavissãmi? : ta đây đã đắc được pháp của bậc cao nhân chưa? Ta đây đã 
đắc được thánh pháp do trí tuệ cao thượng chưa? Neu các bậc triết hạnh 
hỏi ta trong lúc gần lâm chung, ta sẽ không hổ thẹn chăng? 


- Dứt tác phấm 9. Pháp xa - 



